KITÔ GIÁO & CÁC TỒN GIÁO 


Lời tựa 


Vào những ngày cuối của nhiệm kỳ năm năm (1992-1997), 
Ủy ban quốc tế vê thần học (CTI) đã chủ tâm cho ra một 
trong những tài liệu đáng lưu ý nhất về ván đề tương quan 
giữa kitô-giáo và các tôn giáo, đấy là một « dấu chỉ thời đại 
» hùng hôn. Bản văn đã được toàn thê Ủy ban đồng ý theo 
thủ tục đặc biệt (in forma specifica) trong kỳ họp vào tháng 
mười năm 1996 ; sau đó được đệ trình lên vị chủ tịch là 
hồng y Joseph Ratzinger, tông trưởng Bộ đức tin, ngài cho 
phép phổ biến. Bản góc bằng tiếng tây-ban-nha và được 
dịch ra tiếng pháp từ tháng tư 1997 [1]. Tuy thế bản văn 
xuất bản lần nây trong bộ sách quí « Các tài liệu của các 
Giáo hội » (Centurion-Ed. du Cerf) còn có một vài đính 
chính [2] . 


Bài Tựa này không nhàm thay cho việc đọc bản văn hoặc 
chỉ làm công việc tóm lược bản văn, nhưng mong nêu lên 
mục tiêu tổng quát và tinh thần chung, khi trình bày rõ 
những định hướng chính yếu và những gì được bản văn 
nhắn mạnh một cách đặc biệt. Hẳn nhiên là công việc trình 
bày sẽ lưu ý nhiều hơn đến khung cảnh văn hóa của vùng 
nói tiếng pháp. 


I. VẤN ĐÈ... VÀ...VÁN ĐÈ 


1. Vấn đề sự kiện thực tế và vấn đề pháp lý 


Ngay sau phân dẫn nhập ngắn gọn, bản văn thấy cân phải 
dành phân đâu để nói vê hiện trạng của vẫn đề (status 
quaestionis) “thần học các tôn giáo”, sự kiện đó rát có ý 
nghĩa. Thật thế, sự kiện đưa vẫn đề vào khuôn khỗ một 
nên thần học và chú tâm suy xét kỷ lưỡng chủ đề ấy cũng 
đủ đề nói lên tằm quan trọng của vân: đề các tôn giáo trong 
thân học công giáo, mà Ủy ban quốc tế về thần học xét 
thấy cần phải nhìn nhận, không phải chỉ về mặt pháp lý 
nhưng còn về sự kiện thực tế (và không chỉ về mặt sự kiện 
thực tế mà còn về mặt pháp lý). 


Vấn đề sự kiện thực tế không còn có thể tranh cãi gì nữa. 
Ngay câu đầu của bản văn đã nêu rõ : e Vấn đê về các mối 
tương quan giữa các tôn giáo ngày càng trở nên quan 
trọng». Tại sao ? Chỉ vì nhịp độ gia tốc của một số các 
thành tó trong thế giới tân kỳ : ” Những sự kiện vê truyền 
thông và tương thuộc giữa các dân tộc và văn hóa đã giúp 
chúng ta nhận ra nhiều tôn giáo khác nhau trên hoàn vũ, 
với những nguy cơ cũng như những may mắn liên quan 
đến tình trạng nây”.(2) 


Còn về ván đề pháp lý, nó phát sinh từ sự kiện thực tế đó: 
nếu sự kiện có nhiều tôn giáo khác nhau trên thé giới là 
một thực té, thì ván đề cần có một « sự suy xét » có tính 
cách thân học không thå nào không đặt ra : phải quan 
niệm và « nhìn nhận » những « tôn giáo khác ấy » ngay từ 
nơi sự khác biệt của họ như thé nào? và phát xuất từ đó 
phải vận dụng các phương thé đề tién hành một cách sáng 
suốt cuộc đối thoại trách nhiệm với các tôn giáo như thế 
nào?, bởi lẽ cuộc đối thoại ấy nay đã trở thành cần thiết. 


« Mục dich chính a toàn bộ bản văn là đề nghị những « suy 
tư » nhăm « đưa ra một sô nguyên tắc thân học » (3), giúp 


tiếp cận với thực trạng nây và xử sự đúng theo sứ điệp kitô 
giáo trong hoàn cảnh ây. 


2. « Vấn đề thần học nền tảng » 


Sau khi ghi nhận tầm quan trọng và khẩn trương của vẫn 
đề các tôn giáo (khác), Ủy ban quốc tế về thân học nêu lên 
tức khắc vẫn đề “nằm dưới” vẫn đề áy — đó là “ván đề thần 
học nên tảng”, mà ít nhất tình trạng đa nguyên tôn giáo mà 
thôi, tự nó, cũng đã đặt thành vân đề trong xã hội chúng sẻ 
Và lối đặt ván đê thần học ở đây rõ rệt và chuẩn xác : 
Vấn đề được nêu lên như sau ` Các tôn giáo có phải là 
những trung gian của ơn cứu độ cho các tín đồ của mình 
không?» (8). 


Tiến xa hơn một bước nữa, bản văn thẳng thắn ghi nhận 
rằng, khi đối diện với những ván đề này, không những « 
thần học vê các tôn giáo chưa đưa ra một qui chế vè tri 
thức học nhất định » (4), mà các giải pháp đã từng được 
nêu lên lại không đồng bộ chút nào, trong dư luận chung 
của kitô hữu cũng như nơi các nhà thần học. Ta có thể 
thấy hai lập trường cực đoan : một mặt là một quan dëm 
chủ trương khắt khe tuyệt đối, gắn. bó với một nên giáo hội 
học tập trung rõ rệt, quả quyết rằng tin vào Giáo hội và 
trung thành với giáo huấn buộc phải từ khước mọi giá trị 
cứu độ và mạc khải nơi các tôn giáo “không phải là kitô 
giáo” ; và mặt khác là một chủ trương tương đối hoàn toàn, 
cho rằng không có phương cách nào đứng đắn để tỏ lòng ” 
kính trọng” các tôn giáo khác một cách phải lẽ, ngoài việc 
nhìn nhận rằng tất cả các tôn giáo đều có khả năng dẫn 
đưa tất cả tín đồ trung thành của họ đến ơn cứu độ, trong 
khuôn khỗ tôn giáo liên quan và do tự bản chất các tôn 
giáo ấy. 


3. Những giải đáp gây thành vấn đề 


Bản văn rõ rệt khước từ cả hai lập trường trên. Một mặt, nó 
từ chối chủ trương đa nguyên « fự do » có khuynh hướng — 
ngay cả việc minh nhiên lên tiếng — rằng tắt cả các tôn giáo 
đều giá trị như nhau... Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tại 
sao chủ trương nây chỉ vì nhân danh nhu câu « liên lạc 
truyền thông » mà buông bỏ sứ điệp kitô giáo trong một thé 
giới đang thiếu vắng. những đề nghị vê « các ý nghĩa » và « 
các giá trị » ? Có thê nào lại đầu hàng sớm như thế trước « 
thắc mắc về chân lý» ( 13-15) ? Và nêu ván đề nây thực sự 
gắn liên với vẫn đề « Thực Tại Tuyệt Đối », thì ta có dám 
cho rằng tất cả mọi giải đáp cho «thắc mắc v Thiên Chúa 
» ( 16-17), toàn khối hỗn tạp đó, dèu được xếp đồng hàng 
với nhau hay không? 


Mặt khác, bản văn cũng từ khước chủ trương khắt khe 
tuyệt đối tự nhận là kitô giáo... Và nhân dịp chúng ta cũng 
biết thêm rằng đường hướng nây của bản văn không 
những không phải là quan điểm đa số trong nội bộ các tôn 
giáo cùng đồng hành với mình, mà cả Hội Đồng Đại Kết 
các giáo hội (không công giáo) cũng « chưa bước qua giai 
đoạn ấy» ; và cuối cùng ngay trong nội bộ giáo hội công 
giáo, những ngại ngùng dè dặt không thiếu, ngay cả khi chỉ 
nêu lên ván đề có thê có một giá trị cứu độ nào nơi « các 
tôn giáo khác » hay không mà thôi ! 


4. Vấn đề đặt ra ra cho chính kitô giáo 


Trước khi nói đến các lập trường riêng của bản văn, cũng 
cân nêu lên một khai lộ khác nữa cho lối đặt ván dé Nếu 
bản văn minh nhiên xác định “chúng ta nhìn nhận nơi Đức 
Giêsu Kitô và chỉ nơi Ngài là Vị Cứu-Độ duy nhất và phổ 
quát cho nhân loại” (18), thì nó cũng không ngại nói thêm 


4 


rằng điều được trình bày như là cốt lõi của đức tin kitô giáo 
như thế sẽ giúp xác minh một cách dứt khoát ván đề trước 
đây được xem như là ” ván đề thân học nên tảng” Vấn đề 
“giá trị cứu độ của các tôn giáo”, nay cần được nhắn mạnh 


` 
Sé 3 


là ” thiết yếu gắn liền” với ” ván dè kitô học ” (19) ; nó gắn 
liền và phát sinh từ ván đề kitô học : ” Làm sao một biến cố 
đặc thù và lịch sử lại có thê là phỗ quát được? Làm sao có 
thê tiến tới một cuộc đối thoại liên tôn trong sự tôn trọng 
các tôn giáo khác và không tiền kiến các tôn giáo áy như là 
bát toàn và thắp hơn, nếu chúng ta nhìn nhận nơi Đức 
Giêsu Kitô và chỉ nơi Ngài là Vị Cứu Độ Duy nhát ?(18). 


Và nói cho đúng đây là vân đề đặt ra cho chính kitô giáo : « 
Khó khăn nhất của kitô giáo luôn nằm trong mâu nhiệm 
nhập thê của Thiên Chúa, con người và hành động của 
Đức Giêsu Kitô là những đặc điểm của duy nhất và phổ 
quát tính liên quan đến sự cứu độ nhân loại » (18). Nên 
không lạ gì khi Ủy ban quốc tế về thần học xác định e 
những phận vụ » mà « một nên thần học kitô giáo về các 
tôn giáo phải đương đầu » trong « hoàn cảnh » hiện nay 
như thé này: « Trước hết, kitô giáo sẽ phải nỗ lực då tự ý 
thức và tự thẳm định lại chính mình trong khung cảnh của 
tình trạng đa biệt của các tôn giáo ; nó phải suy Hr một 
cách cụ thê vê chân lý và tính phỗ quát mà nó chủ trương 
» (7). 

Từ đấy có thể rút tỉa được quan niệm về sinh hoạt tông dò 
mà Giáo hội phải chu toàn và về ý nghĩa đối thoại tôn giáo 
(23-26) mà kitô hữu sẽ dắn thân thực hiện. 

5. Một vấn đề không đặt ra ở đây 


Và cũng đừng lâm vå ván đê đặt ra ở đây ; vè điểm đó bản 
văn còn giúp minh định lôi đặt vân đề thân học kitô giáo khi 


5 


suy tư về mối tương quan giữa kitô giáo với các tôn giáo 
(khác). 


Bản văn nhắn mạnh rằng vắn đề không phải là thắc mắc 
xem những « người không phải là kitô hữu », bậc tu hành 
hay người trần tục, tín đồ hay không phải thực sự là tín dé 
có thê được cứu độ hay không — cứu độ ở đây được hiểu là 
cứu độ trên bình diện cá nhân dù con só được cứu độ tiên 
thiên được hiễu là vô tận. Trong khuôn khô của ván đề đặt 
ra, bản văn nhắc lại rằng điểm nây đã rõ ràng trong truyên 
thống thần học công giáo ; só 81 nói : ” Sự cứu độ có thể 
thực hiện ngoài Hội Thánh [mặc dù không phải ở ngoài 
Đức Kitô] đối với những ngưới sông theo lương tâm mình 
không còn phải là một đối tượng đề tranh cãi ” ; và phân 
cuối số 81 minh định : ” Nhưng nếu nói rằng các tôn giáo 
tự mình có thê có một giá trị trong khuôn khô của sự cứu 
độ, thì đó là một diêm còn cân bàn cãi “. Ngay từ số 8 khi 
tìm cách giải thích « ván đề căn bản », thì chúng ta đã 
phân định rằng ván đề ấy liên hệ đến « các tôn giáo » 
trong chiêu hướng (nơi tư cách là những tôn giáo) có thể 
trở thành « những trung gian cứu độ », « những trung gian 
độc lập mang sự cứu độ ». Và bản văn đã két luận : « Như 
thé, cân định vị qui chế của kitô giáo và các tôn giáo như là 
những thực tại xã hội văn hóa liên quan đến sự cứu độ con 
người. Đừng lẫn lộn vấn đề nây với vẫn đề ơn cứu độ của 
các cá nhân, kitô hữu hay không kitô hữu. Người ta thường 
không lưu ý đến sự phân biệt này một cách đúng mức a. 


Ta thấy việc trách móc bản văn là ngăn chặn không để ơn 
cứu độ (kitô giáo) đến với tất cả mọi người không phải là 
kitô hữu, hoặc chỉ đồng ý một cách hạn chế thôi, là thiếu 
căn cứ. Cân lưu ý là một nên thân học về ơn cứu độ của 
những người không phải là kitô giáo — theo ngôn ngữ 
truyền thống là : «sự cứu độ các người ngoại giáo» — chưa 


6 


phải là một « nên thần học về các tôn giáo». Nên ở đây, 
khi tiến hành xây dựng một nên thần học về các tôn giáo, 
Ủy ban quốc tế vê thần học, trước hết nêu lên tằm quan 
trọng của ván đề (1-3), và sau đó cống hiến việc minh định 
lại « đối tượng, phương pháp và mục đích » (4-6), nêu rõ 
các ván đê quan yếu (8-26) , và từ đó qui định được « các 
phận vụ khác nhau » (7). 


II. LẠP TRƯỜNG VÀ ĐÈ NGHỊ 


Sau khi đã phân tích và lượng định một cách tông quát 
thực trạng của thân học các tôn giáo, Ủy ban quốc tế về 
thân học đi vào phân thiết yếu của bản văn, đó là nêu lên 
những đề nghị được Ủy ban xem là thích hợp với tình thế 
và mang lại lợi ích cho thân học. Đề đặt nên tảng cho các 
đề nghị của mình, Ủy ban biết rằng có thê và phải dựa vào 
các nguồn của đức tin — Thánh kinh, và ở điểm nây (41- 
49), các giáo phụ sẽ đóng góp rất nhiêu -, cũng như dựa 
vào một sô các văn kiện gần đây của giáo quyên minh 
nhiên nói về ván đề các tôn giáo khác. 


Trước hết hẳn nhiên là các văn kiện của công đồng 
Vatcanô II, Dei Verbum và Lumen Gentium, nhát là 
Gaudium et Spes và Nostra Aetate ; nhưng cũng nêu lên 
Redemptoris Missio (1990), thông diệp của giáo hoàng 
Gioan-Phaolô II nhân dịp kỷ niệm hai mươi lăm năm văn 
kiện Nostra Aetate, cũng như Đối thoại và rao truyền 
(1991) là tài liệu được Hội Đồng giáo hoàng về đối thoại 
liên tôn và Thánh Bộ truyền bá phúc âm cho các dân tộc 
cùng công bó. 


1. Những xác tín ngay trong đức tin kitô giáo 


Trước khi đề cập đến các ván đề thần học dấy lên từ mối 
tương quan giũa kitô giáo và các tôn giáo, Ủy ban quốc tế 
về thần học đã dành phần hai của bản văn đề thiết yếu 
trình bày điều được gọi là « các tiền dè thần học căn bản ». 
Bởi vì, những e tiền đề » này thực sự không phải là những 
nguyên lý mà « một nên thân học mới» tự đặt ra cho mình, 
do tình thế cắp bách, đề gây lại sự tín nhiệm cần thiết, dưới 
áp lực của « phái tiến bộ » trong nội bộ công giáo, nhằm 
đương đầu với những tán công từ bên ngoài — và biết đâu 
còn những lý do khác nữa...- tắt cả như buộc phải « áp 
ức» Truyên thống, phải trình bày một kitô giáo « theo thủa 
theo thời» đến độ có thê nói là biến chát. Hoàn toàn không 
phải như thé ! Những tiền đề này là những xác tín nên tảng 
của đức tin kitô giáo, không hơn không kém, nhìn từ bản 
chát của đức tin nây ( có thê nói là « có hay không có thần 
học về các tôn giáo » thì cũng vậy !). Đúng như đoạn chót 
số 27 chuyển vào phân hai đã nói, những tiền đề này 
không phải chỉ là « những ván đê thần học căn bản » ; 
nhưng là những xác quyết vừa đặc loại lại vừa có tính cách 
xây dựng nên móng cho đức tin kitô giáo- công giáo. 


Các « tiền đê» của suy tư thần học đó có bốn, chỉ cần nêu 
lên ở dây . 


- Sáng kiến của Thiên Chúa Cha trong việc cứu độ : Sáng 
kiến tối cao của Chúa Cha nhằm mục đích cứu độ « không 
kê đến ranh giới các dân tộc hay chủng tộc » (28), và « ý 
muốn cứu độ của Ngài không hạn ché » (29). 


- Sự trung gian duy nhất của Đức Giêsu Kitô : «xác định 
không lay chuyển nơi Tân Ước» (32-42), « được diễn tả 
bằng nhiều cách khác nhau trong (suốt) Truyền thống của 
Giáo hội » (41-49). 


- Tính phổ quát của Thánh Thần : ngoài tính phổ quát nây, 
« phô quát tính của hành động cứu độ của Đức Kitô không 
thê hiễu được » (50), và vì thế chính « trong bối cảnh (của 
tính phỗ quát này) chúng ta qui định ván đề giá trị cứu độ 
của các tôn giáo » (49d). 


- Hội Thánh, nhiệm tích phố quát của ơn cứu độ: không 
phải theo nghĩa được hiễu rằng việc gia nhập minh nhiên 
vào Giáo hội hữu hình, thuộc cơ chế, phẩm trật, bí tích 
phải là điều kiện không thẻ thiếu (sine qua non) của ơn cứu 
độ, nhưng theo nghĩa là « sứ vụ của Hội thánh ( hẳn nhiên 
là hoàn toàn tùy thuộc vào sứ vụ của Chúa Giêsu) [...] do 
việc tiếp nhận trọng trách Thiên Chúa trao, phải thực hiện 
Nước Chúa đang đến » (65) cho toàn thé giới [3]. 


2. Những viễn tượng thần học về vai trò các tôn giáo 


Tuy thế, những xác tín được nhắc lại ở đây không cung 
cắp hét mọi tình tiết cho toàn bộ các ván đề đặt ra cho 
(hơn là : bởi) « nên thân học các tôn giáo» hiện nay. Thần 
học là suy tư về đức tin và trong đức tin, còn cân phải tận 
tâm truy cứu các ván đề ấy, trong nội vi của chúng và theo 
toàn bộ sự thật lịch sử-hiện sinh và xã hội-cơ ché mà các 
vẫn đề này tiếp nhận ngày hôm nay. Đó là trọng điểm của 
phân ba của bản văn. Phân nây tuân tự trở lại các câu hỏi 
về « giá trị cứu độ của các tôn giáo» (81-93), sau đó là về 
e chân lý được nêu lên như là ván đề giữa thân học các 
tôn giáo và lập trường đa nguyên » ( 94-105), trước khi đi 
vào những thắc mắc về đối thoại và sứ mạng truyễn giáo. 
Chúng tôi không muốn đọc thay hoặc dành mát những 
thành quả mà độc giả thu thái được khi tiếp cận bản văn 
nây, nhưng sẽ tự giới hạn vào một vài điểm cần lưu ý để 
hỗ trợ phần suy tư... 


Nếu ý muốn cứu độ của Chúa Cha thực sự đến với tất cả 
mọi người; — néu ý muốn ấy, luôn vẫn phố cập cho mọi 
người, nhưng vì muốn mặc khải cho thế giới, mà đã hiện 
thực hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô ;— nếu công cuộc nhập 
thê mà ý Ngài từng biết chính là phương thé đề ý muốn áy 
thực hiện trong mọi nơi mọi lúc nhờ Thánh Thần và trong 
Thánh Thần ; — và cuối cùng, vai trò của Giáo hội, không 
phải lán chiếm, nhưng là phục vụ (như môt bí tích) công 
việc truyền lan Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con 

„ thì bẫy giờ ta có thể hiểu được rằng ý Chúa Cha muốn 
cứu độ toàn thế giới, sở dĩ thành hình do việc gửi Con Ngài 
là Đức Giêsu đến và qua sứ mạng của Giáo hội Chúa Kitô, 
kỳ cùng là để chính Đức Giêsu và Giáo hội Ngài làm trung 
gian cho Thánh Thân ( luôn là Thánh Thần của Chúa Con 
nhập thê và của Giáo Hội-Thân thê của Đức Kitô), Đắng « 
tiếp tục công việc (của họ) trong thế giới và hoàn thành 
toàn công cuộc thánh hóa ». Và đặc biệt dựa vào thông 
điệp Redemptoris Missio, bản văn cho rằng có thê nêu lên 
giả thuyết vê “sự hiện diện của Thánh Thần, không phải chỉ 
ở trong những người thiện chí với tư cách cá nhân, mà còn 
ở trong xã hội và lịch sử, trong các dân tộc, các nên văn 
hóa, các tôn giáo — và tát cả điêu đó luôn qui chiếu về Đức 
Kitô ” (82; xem RM 28-29). 


Nên từ đó : một mặt, do “sự hiện diện của Thánh Thần Đức 
Kitô trong các tôn giáo, người ta không có thể loại bỏ việc 
các tôn giáo, với tư cách của mình, có thê thực thi được 
một chức năng cứu độ nào đó” (84) ; dièu này liên quan 
den “vấn đê cứu độ”; mặt khác, người ta suy diễn ra rằng 

“chiều kích tri thức học không thể nào hoàn toàn văng 
bóng nơi mà chúng ta nhận ra những yếu. tó của ân sủng 
và cứu độ” (90), điều nây liên quan đến “vẫn đê Mạc khải”, 
và, do đó có liên quan vẫn đề chân lý). 


10 


3. Những định hướng lý thuyết và thực hành cho việc 
đối thoại và sứ mạng truyền giáo 


Bản văn mới được phổ biến, nên khó có những yếu tố giúp 
ta biết chính xác xem tình hình nó được tiếp nhận như thé 
nào. Tuy thế không thê không thừa nhận tinh thần cởi mở 
của bản văn; một sự kiện ý nghĩa nữa của bản văn là nó 
vừa có tính cách vừa « quốc tế » vừa là « vatican » của 
thân học công giáo. 


Nhưng mặt khác, người ta đã có thê nhận được những phê 
bình đến từ hai phía, nếu có thê nói như thế. Những người 
đầu đánh giá răng thiếu « lưu ý thật sự đến các tôn giáo 
liên hệ », tiếc là người ta đã bỏ qua « nguyên tắc hỗ tương 
», nhắn mạnh rằng « người ta chưa thắy rõ bằng cách nào 
[...] kitô hữu {...] có thê được tài bôi và ngay cả việc có thể 
được cải biến khi tiếp xúc với các lối tin tưởng khác [4] ». 
Ngược lại, nhóm thứ hai tố giác bản văn như là một « bước 
nhảy hữu lý », mà kỳ thực Nostra Aetate (2) « đã hoàn tất 
rôi » : « Vaticanô II đã từ sự tôn trọng đối với các « hạt 
mâm của Ngôi Lời a có thê tìm thấy trong các tôn giáo 
không phải là kitô giáo, chuyên sang một sự kính trọng 
toàn bộ đối với các tôn giáo nây xét từ chính bản chất của 
chúng. Ủy ban quốc tế vê thần học nêu rõ quan điểm nây 
khi đi từ sự hiện diện khả dĩ các e hạt màm của Ngôi Lời » 
trong các tôn giáo nây đến việc xác quyết rằng với tư cách 
riêng của mình, chúng thực thi được một tác năng cứu độ. 
Đó là bước vượt qua từ cá biệt đến phổ quát (= une 
synecdoque ) fạo nên cuộc cách mạng Copernic của 
Vaticanô II [5]. » 


Hẳn nhiên chúng ta không di vào cuộc tranh luận dài dòng 
ở đây; nhưng ta cân nhân mạnh điềm chung mà đôi bên đã 
cùng giao nhau trên thực tê, nêu không nói là nơi ý hướng: 


II 


hai lập trường trên đêu kêu gọi gặp gỡ, đói thoại, thảo luận 
với các tôn giáo ! Và đề có thê tiến xa trong sự hiểu biết 
thật sự kẻ khác, là điều kiện cần để đánh giá và nhìn nhận 
nhau một cách có trách nhiệm, thì cần phát triển một lói đi 
lại không nghi ngại gì nhau, như nhóm người thứ nhất đã 
nêu lên. Nhưng néu không tranh luận, không đối thoại, và 
từ đó không lượng giá được, tôn giáo với tôn giáo, giáo 
điều với giáo điều, lễ nghi với lễ nghi ...fhì không thể nào 
bước ra khỏi vòng nhận xét chung chung (nhu nhóm thứ 
hai đã lo ngại) phát xuất từ những lời tuyên bố e cung kính 
» đây thiện chí, nhưng hời hợt không dẫn đến một điêu gì 
cụ thê. 


Khi nói đến điều này, ta cần nói rõ là ta không đi xa bản 
văn, vì chính bản văn đã dành cho ván đề đối thoại (và sứ 
mạng truyền giáo) những khai triển cuối cùng, nơi các số 
cuôi của phân ba (106-113), cũng như trong phân kết luận 
ngắn gọn nhưng chuẩn xác (114-117) tiếp liên theo đoạn 
trên. 


Trong đường hướng của bản văn, chúng ta chỉ mong nhắn 
mạnh đến tâm quan trọng và cấp bách của công việc thực 
hiện cụ thê một cuộc đối thoại, cần được chuẩn bị chu đáo 
và sáng suốt, ý thức và trách nhiệm, mà Ủy ban quốc tế về 
thần học không những kêu gọi phải tiến hành, mà còn nêu 
lên tính cách trọng đại của sự việc và tinh thần hướng dẫn : 
” đối thoại liên tôn gắn liền với bản tính của ơn gọi kitô giáo 
” (114), và ” nó có căn nguôn, mẫu mực và cứu cánh trong 
Chúa Ba Ngôi cực thánh ” (115). 


Joseph Doré 


Ủy ban quốc tế thân học 


12 


[1] Đăng trong La Documentation catholique, só 2157 { ngày 6 tháng tư 
1997), trang 312-332 ; và trong tạp chí Esprit et vie sô 7 (ngày 3 tháng 
tư) và sô 8 (ngày 17 tháng tư) 1997, trang 145-159 và 169-177., 


[2] Ở số 22 (câu áp chót), nay đọc thấy thế nầy : « Nhưng những bản 
văn Tân ước không quan niệm Ngôi Lời Thiên Chúa độc lập với Đức 
Giêsu » ; ở số 33 : « Họ sẽ đến từ Phương Đông và Phương Tây để 
ngồi và bàn tiệc Nước Trời, trong khi các con của vương quốc thì sẽ bị 
tống ra ngoài » 


[8] Không thể quan niệm một loại trung gian cứu độ của Giáo hội nào 
đó độc lập với sự trung gian của Chúa Kitô, hoặc ngay cả thêm vào sự 
trung gian này. Tuyền thống tin lành nhắn mạnh rất đúng về điểm này. 


[4] Xem « các phản ứng đối với bản văn » xuất bản trong l'Actualité 
religieuse, sô 155 ( 15 thàng năm 1997), dưới tựa đê chung : « nhìn 
nhận kẻ khác ». 


[5] Xem Catholica, số mùa xuân 1997, dưới tựa đề : « Kitô giáo và các 
tôn giáo theo Ủy ban quốc tế về thần học ». 


Dẫn Nhập 


1- Vấn đề về các mối tương quan giữa các tôn giáo ngày 
càng trở nên quan trọng. Nhiều sự kiện khác nhau đem lại 
cho vấn đề này một tầm mức có tính cách thời sự. Trước 
hết, sự tương thuộc càng ngày càng gia tăng giữa các 
quốc gia trên thế giới diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau: 
thông tin liên lạc phổ biến rộng rãi hơn trong phần lớn các 
quốc gia, các cuộc di dân không còn là một kỷ niệm của 
quá khứ, kỹ thuật và nền kỹ nghệ tân kỳ đã tạo nên những 
cuộc trao đổi mà trước đây nhiều quốc gia chưa từng biết 
đến. Những yếu tố đó, dưới nhiều phương thức dị biệt, rõ 


13 


rệt đang chỉ phối các lục địa và các quốc gia; và, dù bằng 
cách nây hay cách khác, không một phân đât nào trên thê 
giới có thê tự đánh giá là xa lạ với chúng. 


2- Những sự kiện về truyền thông và tương thuộc này giữa 
các dân tộc và văn hóa đã giúp chúng ta nhận ra nhiều tôn 
giáo khác nhau trên hoàn vũ, với những nguy cơ cũng nhy 
những may mắn liên quan đến tình trạng nầy. Mặc dù trào 
lưu tục hóa đang phổ biến, tâm thức tôn giáo nơi con 
người của thời đại chúng ta vẫn không biến mắt. Người ta 
chứng kiến rất nhiều lối biểu lộ tâm thức tôn giáo như thế, 
mặc dầu các tôn giáo lớn đang bị khủng hoảng ở những 
mức độ khác nhau. Tầm quan trọng của tôn giáo trong 
cuộc sống con người, cũng như những gặp gỡ ngày càng 
gia tăng giữa người với người và giữa các nên văn hóa 
khiến con người thấy cần có đối thoại liên tôn để đào sâu ý 
nghĩa của cuộc sống và để hành động chung nhằm cô võ 
cho hòa bình và công lý trên thế giới, đáp ứng những nhu 
cầu và vấn nạn đang chỉ phối nhân loại. Thực sự Kitô giáo 
không ở bên lề, và cũng không thể không tham dự cuộc 
gặp gỡ và đối thoại giữa các tôn giáo. Nếu đôi khi các tôn 
giáo đã từng là những yếu tố gây chia rẽ và tranh chấp 
giữa các dân tộc, và điều đó còn có thể xảy ra, thì trong 
thế giới của chúng ta đang sống hôm nay mong sao các 
tôn giáo làm cho mọi người nhận thấy rằng tôn giáo là yếu 
tố đem lại hòa bình và đoàn kết. Kitô giáo phải nỗ lực làm 
cho niềm mong ước đó có thể thực hiện. 


3- Muốn cho đối thoại có thể đem lại kết quả, thì Kitô giáo, 
và cụ thể là Giáo hội Công giáo cần phải tìm hiểu và xác 
định giá trị của các tôn giáo trên phương diện thần học. 
Việc thảm định này sẽ giúp Kitô hữu xử sự đứng đắn với 
các tôn giáo và các tín hữu các tôn giáo; nó thiết định nền 
tảng đối thoại liên tôn và thúc đẩy thực hiện cuộc đối thoại 


14 


nầy dưới nhiều hình thức khác nhau. Những suy tư sau 
đây có mục đích chính là đưa ra một sô nguyên tắc thần 
học để xây dựng việc thẳm định ấy. Khi đề nghị những 
nguyên tắc như thế, dĩ nhiên còn có nhiều câu hỏi bỏ ngõ 
có thể mở đường cho công cuộc nghiên cứu và trao đổi, 
thảo luận trong tương lai. Trước khi đi đến phần trình bày 
các nguyên tắc như thế, chúng tôi thấy cần phác họa 
những đường hướng căn bản của cuộc luận bàn thần học 
hiện nay để có thể hiểu rõ hơn những luận đề sẽ được đặt 
ra sau nầy. 


Chương 1 - Thần học các tôn giáo 
(hiện trạng của ván đề = status quaestionis) 
I.1- Đối tượng, phương pháp và cùng đích 


4- Thần học về các tôn giáo chưa đưa ra một qui chế về tri 
thức học nhất định. Đó chính là một trong những lý do chủ 
yếu của cuộc tranh luận hiện nay. Trong thần học công 
giáo trước Vaticanô Il, người ta truy tìm được hai đường 
hướng tư tưởng có liên hệ đến vấn đề giá trị cứu độ của 
các tôn giáo: 


Đường hướng thứ nhất có Jean Daniélou, Henri de Lubac 
là tiêu biểu, và những nhà thần học khác; đường hướng 
nầy nghĩ rằng các tôn giáo có nền tảng trong giao ước với 
No-ê, một giao ước có tính cách vũ trụ khai mở Mạc khải 
của Thiên Chúa trong lãnh vực tự nhiên và trong lương 
tâm, khác biệt giao ước với Abraham. Các tôn giáo, với tư 
cách tồn giữ những nội dung của giao ước có tính cách vũ 
trụ nầy, nên chứa đựng những giá trị tích cực, nhưng 


15 


không có giá trị cứu độ tự nơi chúng. Các tôn giáo là 
những “hòn đá chờ đợi”, nhưng cũng còn là “những hòn đá 
chận đường”, do tội lỗi. Tự bản chất của mình, các tôn 
giáo đi từ con người đến với Thiên Chúa. Chỉ trong Đức 
Kitô và Hội Thánh của Ngài, các tôn giáo mới đạt đến sự 
hoàn thành tối hậu và dứt khoát. Hướng suy tư thứ hai — 
mà Karl Rahner đại diện — xác quyết rằng, trong trật tự 
hiện nay, ân sủng được ban tặng cho mọi người; và những 
người nầy có một ý thức nào đó về tác động và ánh sáng 
của ơn sủng ấy, dù ý thức đó không nhất thiết được nhận 
thức một cách phản tỉnh. Khi cháp nhận nét đặc loại của xã 
hội tính như phẩm tính cá biệt của hữu thể con người, thì 
các tôn giáo là những lối diễn tả có tính cách xã hội của 
con người với Thiên Chúa, nên có khả năng giúp tín đồ 
của họ tiếp nhận ơn sủng của Chúa Kitô (fides implicita) 
cần thiết cho sự cứu độ, và mở ra với tình yêu tha nhân, 
mà Đức Giêsu đã kết chặt làm một với tình yêu Thiên 
Chúa. Trong ý nghĩa đó, các tôn giáo có thể có một giá trị 
cứu độ, mặc dù chúng còn chứa đựng những yếu tố của 
tình trạng vô minh, tội lỗi và hư đốn. 


5- Hiện nay người ta thường muốn hiểu rõ hơn nữa từng 
mỗi một tôn giáo, trước khi xây dựng một nền thần học về 
các tôn giáo nói chung. Vì trong môi truyền thống tôn giáo 
có những yếu tố về nguồn gốc và tầm vóc rất khác nhau, 
cho nên suy tư thần học phải tự giới hạn trong việc nghiên 
cứu những hiện tượng cụ thể và rõ rệt để tránh những 
những phán đoán có tính cách bao quát và tiên thiên. Do 
đó, một số người thì chủ trương một nên thần học về lịch 
sử các tôn giáo, một số khác lại lưu ý đến sự diễn tiến có 
tính cách lịch sử của các tôn giáo, những nét đặc thù của 
chúng, đôi khi không tương hợp được với nhau; một số 
khác nữa nhìn nhận tầm quan trọng của các dữ kiện thuộc 
hiện tượng luận và lịch sử, nhưng không hoàn toàn phi bác 


16 


hiệu lực của phương pháp diễn dịch; cuối cùng lại có 
người từ chôi không muôn nhìn nhận giá trị tích cực có 
tính cách bao quát nơi các tôn giáo. 


6- Ở vào một thời đại mà đối thoại, thông cảm và khoan 
dung được đề cao, thì tự nhiên thấy xuất hiện những cố 
gắng xây dựng một nền thần học về các tôn giáo dựa trên 
những tiêu chuẩn được mọi người chấp nhận, nghĩa là 
không loại trừ một truyền thống tôn giáo nào nhất định. Vì 
lý do đó, người ta thường không phân biệt được rõ ràng 
giữa những điều kiện để có được sự đối thoại liên tôn và 
những nền tảng xây dựng nên nền thần học Kitô giáo về 
các tôn giáo. Đề lẫn tránh giáo điều, người ta lại tìm kiếm 
những máu mốc bên ngoài và tưởng răng có thể thẳm định 
được chân lý của một tôn giáo. Những cố gắng được thực 
hiện trong chiều hướng này không đạt đến thành quả có 
tính cách thuyết phục. Nếu thần học là “đức tin tìm sự hiểu 
biết” (fides quaerens intellectum), thì người ta không thấy 
được tại sao lại có thể vất bỏ “nguyên lý tín điều”, hoặc 
không hiểu được tại sao suy tư trong khuôn khổ thần học 
mà bắt chấp những căn nguồn đặc thù của nó. 


7- Đối diện với hoàn cảnh này, thần học Kitô giáo về các 
tôn giáo phải đương đầu với nhiều công việc khác nhau. 
Trước hết, Kitô giáo sẽ phải nỗ lực để tự ý thức và tự thầm 
định lại chính mình trong khung cảnh của tình trạng đa biệt 
của các tôn giáo; nó phải suy tư một cách cụ thể về chân lý 
và tính phổ quát mà nó chủ trương. Thứ đến, nó phải truy 
tìm ý nghĩa, chức năng và giá trị đặc thù của các tôn giáo 
trong toàn bộ của lịch sử ơn cứu độ. Cuối cùng, thần học 
Kitô giáo phải học hỏi và tra cứu các tôn giáo cụ thể, với 
những nội dung nhất định của chúng, để đối chiếu lại với 
các nội dung của đức tin Kitô giáo. Muốn thực hiện điều 
đó, cần phải thiết lập những tiêu chuẩn cho phép ta luận 


17 


bàn một cách có phê phán về những dữ kiện ấy và mở ra 
một lôi thông diễn đê giải thích. 


I.2- Luận bàn về giá trị cứu độ của các tôn giáo 


8- Câu hỏi nền tảng nêu lên như sau: Các tôn giáo có phải 
là những trung gian của ơn cứu độ cho các tín đồ của 
mình không? Một vài người trả lời rằng không, và có người 
còn cho rằng nêu lên câu hỏi nầy tự nó không có ý nghĩa 
gì cả. Một số khác lại trả lời rằng có, và câu trả lời tích cực 
này lại dấy lên những thắc mắc khác: Ở đây các tôn giáo là 
những trung gian cứu độ độc lập, hoặc đây là do ơn cứu 
độ của Đức Giêsu Kitô đang thực hiện trong các tôn giáo 
ấy? Như thế, cần định vị qui chế của Kitô giáo và các tôn 
giáo như là những thực tại xã hội văn hóa liên quan đến sự 
cứu độ con người. Đừng lẫn lộn vấn đề này với vấn đề về 
ơn cứu độ của các cá nhân, Kitô hữu hay không Kitô hữu. 
Người ta thường không lưu ý đến sự phân biệt này một 
cách đúng mức. 


9- Bằng nhiều cách, người ta đã cố gắng xếp loại các lập 
trường thần học khác nhau đối với vấn đề này. Chúng ta 
hãy lược lại một số phương cách xếp loại đó: Đức Kitô 
chống lại các tôn giáo, ở trong các tôn giáo, ở trên các tôn 
giáo, cùng với các tôn giáo. Vũ trụ lấy Giáo hội làm trung 
tâm hoặc Kitô học chấp nhất; vũ trụ lấy Chúa Kitô làm 
trung tâm hoặc Kitô học bao hàm; vũ trụ láy Thiên Chúa 
làm trung tâm với một nền Kitô học qui pham; vũ trụ láy 
Thiên Chúa làm trung tâm với một nền Kitô học không qui 
phạm. Một số nhà thần học áp dụng lối phân chia làm ba 
lập trường: chấp nhất thuyết, bao hàm thuyết, đa nguyên 
thuyết ; song song với một lối phân chia khác: học thuyết 
lấy Giáo Hội làm trọng tâm, lấy Đức Kitô làm trọng tâm, lấy 
Thiên Chúa làm trọng tâm. Vì phải chọn một trong các 


18 


cách xếp loại này để tiếp tục con đường suy tư của chúng 
ta, chúng ta sẽ giữ lại lập trường cuôi cùng, nhưng đồng 
thời chúng ta sẽ bô túc lập trường nầy với các cách xếp 
loại khác nếu thấy cần thiết. 


10- Học thuyết lấy Giáo Hội làm trọng tâm một cách chấp 
nhất, là kết quả của một hệ thống thần học nhất định, hoặc 
là của một lối hiểu sai lầm về câu “Ngoài Hội Thánh không 
có ơn cứu độ nào” (exira Ecclesiam nulla salus). Chủ 
trương hạn hẹp đó từ nay không được các nhà thần học 
Công giáo bênh vực nữa, sau những lời xác quyết rõ rệt 
của Đức Piô XII và Công đồng Vaticanô II về ơn cứu độ có 
thể đến với những ai không thuộc về Giáo hội theo hình 
thức thấy được bên ngoài (chẳng hạn xem Hc LG16; Hc 
GS 22). 


11- Học thuyết lấy Đức Kitô làm tâm điểm chấp nhận rằng 
ơn cứu độ có thể xảy ra trong các tôn giáo, nhưng lại từ 
chối một sự “độc lập tự túc” về ơn cứu độ nầy nơi các tôn 
giáo, vì phải dựa vào duy nhất tính và phổ quát tính của ơn 
cứu độ đến từ Chúa Giêsu Kitô. Học thuyết nầy dĩ nhiên là 
phổ biến hơn cả nơi các nhà thần học Công giáo, mặc dù 
có những dị biệt giữa họ với nhau. Nó cố dung hợp ý muốn 
cứu độ có tính cách phổ quát của Thiên Chúa với sự kiện 
mọi người cũng có thể, theo nhân tính, tự kiện toàn lấy 
mình trong khung cảnh của truyền thống văn hóa mà tôn 
giáo được xem là một lối biểu lộ cao cả nhất và là nền tảng 
tối hậu. 


12- Học thuyết láy Thiên Chúa làm trọng điểm tự cho mình 
vượt lên trên Học thuyết lấy Đức Kitô làm trọng điểm: nó 
được xem là một sự thay đổi về mô thức đối chiếu, một 
cuộc cách mạng Copernic. Một trong những lý do đưa đến 
Học thuyết nầy là một loại cảm thức ân hận nào đó phát 


19 


xuất từ những mối giây ràng buộc giữa công cuộc truyền 
giáo trong quá khứ với lối chính trị thực dân, mặc dù đôi 
khi người ta quên đi cuộc sống hào hùng đã đồng hành với 
công cuộc truyền. bá Phúc âm. Học thuyết ấy cố gắng nhìn 
nhận những nguồn phong phú của các tôn giáo và chứng 
tá đạo đức của những tín đồ các tôn giáo này, và cuối 
cùng nó chủ trương tạo thuận lợi cho việc đoàn kết tất cả 
các tôn giáo để cùng nhau xây dựng hòa bình và công lý 
trên thế giới. Người ta có thể thiết định một sự phân biệt 
giữa một Học thuyết lấy Thiên Chúa làm trọng điểm trong 
đó Đức Giêsu Kitô, dù không phải là yếu tố chính yếu cũng 
được nhìn nhận như là mẫu mực cho ơn cứu độ. Và còn 
có một học thuyết khác, trong đó người ta lại không nhìn 
nhận ngay cả giá trị mẫu mực này nơi Đức Giêsu Kitô. 
Trong trường hợp thứ nhất, người ta không phủ nhận rằng 
những vị khác cũng có thể là trung gian của sự cứu độ, 
nhưng nhìn nhận nơi Đức Giêsu Kitô là vị trung gian diễn 
đạt ơn cứu độ này một cách hoàn hảo hơn cả; tình yêu của 
Thiên Chúa được mạc khải rõ rệt nhất trong con người và 
việc làm của Ngài, và vì thế Ngài là mẫu mực cho các vị 
trung gian khác. Nhưng không có Ngài, thì chúng ta cũng 
tìm được ơn cứu độ, mặc dầu ơn cứu độ đó không được 
thể hiện hoàn hảo. Trong trường hợp thứ hai, Đức Giêsu 
Kitô vừa không được xem như cấu tố, lại vừa không được 
xem là mẫu mực cho sự cứu độ của con người. Lập 
trường này cho rằng Thiên Chúa siêu việt và không thể 
hiểu biết được, nên không thể phán đoán về ý định của 
Ngài theo thước đo của con người. Cũng vì thế mà ta càng 
không thể đánh giá hay so sánh các hệ thống tôn giáo dị 
biệt. Học thuyết láy “sự cứu độ làm trọng điểm” còn có triệt 
để hóa học thuyết lấy Thiên Chúa làm trọng điểm, bởi vì nó 
ít lưu ý đến vấn đề Đức Giêsu Kitô (học thuyết chính 
truyền = orthodoxie) hơn là chú ý đến sự dán thân thiết 
thực của mỗi tôn giáo cho nhân loại đang khổ đau (thực 


20 


hành chân chính = orthopraxie). Bằng cách này, giá trị các 
tôn giáo ở ngay trong sự kiện cổ võ Nước Trời, sự cứu độ, 
và cuộc sống an lành của nhân loại. Vì thế lập trường này 
được xem là duy thực tiễn và duy nội tại. 


I.3- Câu hỏi về chân lý 


13- Toàn cuộc tranh luận nầy hàm chứa vấn đề chân lý 
của các tôn giáo. Ngày nay người ta có khuynh hướng coi 
vấn đề chân lý là thứ yếu khi suy tư về giá trị cứu độ. Câu 
tra vấn về chân lý được xem là nghiêm trọng về mặt lý 
thuyết cũng như thực hành, bởi vì trong quá khứ nó đã có 
những hệ quả tiêu cực cho việc gặp gỡ giữa các tôn giáo. 
Do đó, có khuynh hướng muốn tiết giảm vấn đề này hoặc 
đầy nó vào lãnh vực riêng tư, bằng việc xác nhận rằng tiêu 
chuẩn chân lý được nêu lên chỉ có giá trị cho tôn giáo liên 
hệ mà thôi. Một vài người lại đưa ra ý niệm có tính cách 
hiện sinh hơn về chân lý. Theo họ chỉ có nếp sống đạo đức 
luân lý làm cho con người trở nên công chính, còn các điều 
họ tin có thể bị lên án hay không, việc đó không quan 
trọng. Nhưng quan niệm như thế sẽ tạo ra một sự lẫn lộn 
mơ hồ giữa “ở trong sự cứu độ” và “ở trong chân lý”. Đáng 
ra phải theo hướng nhìn của Kitô giáo về sự cứu độ như là 
chân lý và ở trong chân lý như là sự cứu độ. Không nói 
đến về chân lý sẽ đặt tất cả các tôn giáo trên mọi sự đồng 
đẳng hời hợt, đồng thời tước bỏ tận căn tiềm năng cứu độ 
của các tôn giáo. Quả quyết rằng tất cả các tôn giáo đều 
chân thật chẳng khác gì tuyên bố rằng tất cả đều sai lạc. 
Gạt bỏ vấn đề chân lý là điều không thể chấp nhận trong 
quan điểm của Kitô giáo. 

14- Quan niệm tri thức luận chủ trương đa nguyên này sử 


dụng sự phân biệt của kant giữa noumenon và 
phenomenon. Thiên Chúa hay Thực-Tại-Tôi-Hậu là Siêu 


21 


việt và con người không thể vươn tới, nên ta chỉ có thể 
kinh nghiệm được như một biểu tượng, và diễn tả bằng 
những hình ảnh, những ý niệm lệ thuộc vào các điều kiện 
của văn hóa. Điều đó giải thích lý do tại sao các biểu 
tượng khác nhau của chính một thực tại không buộc phải 
tự loại trừ nhau một cách tiên thiên. Vấn đề về chân lý lại 
còn bị tương đối hóa hơn nữa với việc du nhập của ý niệm 
về chân lý có tính cách thần thoại. Chân lý ở đây không 
phải là sự đồng hợp với một thực tại, nhưng chỉ gợi lên nơi 
chủ thể một tâm trạng tương hợp với những điều được 
tường thuật. Tuy nhiên cần nhận ra rằng: những cách biểu 
lộ của noumenon đa dạng, đối chọi nhau; và kỳ cùng 
chúng sẽ làm tan biến luôn chính noumenon và làm mất 
hết ý nghĩa thần thoại của nó. Ở đây cũng hiểu ngầm quan 
niệm muốn tách rời tận căn Siêu việt, Mầu nhiệm Tuyệt 
đối, với các biểu tượng của nó: mọi sự là tương đối, bởi vì 
bất toàn và không tương hợp, cho nên không thể tự cho 
mình có độc quyền trong vấn đề chân lý. 


15- Tìm kiếm tiêu chuẩn chân lý của một tôn giáo, (tiêu 
chuẩn) mà các tôn giáo khác có thể chấp nhận được, phải 
là một việc làm độc lập, ở ngoài tôn giáo ấy: đây đúng là 
một công việc nặng nề cho suy tư thần học. Một số nhà 
thần học tránh dùng các từ ngữ Kitô giáo để nói về Thiên 
Chúa (Eternal One, Ultimate Reality, Real) hoặc dë chỉ 
định cuộc sống ngay chính (Heality-centredness chứ 
không phải dùng Self-centredness). Nhưng người ta nhận 
thấy rằng lối diễn tả đó, hoặc vẫn lệ thuộc vào một truyền 
thống nhất định (Kitô giáo), hoặc trở thành quá trừu tượng 
đến độ chúng không có ích lợi gì. Còn việc chỉ dựa vào 
humanum mà thôi thì lại không có giá trị thuyết phục, vì đó 
là một tiêu chuẩn thuần túy thuộc hiện-tượng-luận, có thể 
làm cho thần học các tôn giáo lệ thuộc vào môn nhân-loại- 
học chỉ có giá trị ưu thắng trong một thời. Ngoài ra người 


22 


ta cần lưu ý rằng tôn giáo được xem là đích thực hẳn vì nó 
thành công trong việc: hoặc giải hòa được hữu hạn tính, 
(đặc tính tạm thời và hay thay đổi của nỗ lực tự kiến tri) với 
vô tận vô biên mà con người nhắm tới, hoặc qui kết được 
các kinh nghiệm đa biệt của thực tại và những quan điểm 
tôn giáo vào một mối nhất thống. 


I.4- Câu hỏi về Thiên Chúa 


16- Chủ trương đa nguyên có tham vọng gạt bỏ tất cả 
những ý định độc chuyên hoặc ưu thắng đối với các tôn 
giáo khác nơi Kitô giáo. Vì thế họ quả quyết rằng các tôn 
giáo tuy khác nhau, nhưng thực tại tối hậu là một. Đồng 
thời họ cũng tương đối hóa quan điểm của Kitô giáo về 
Thiên Chúa như nội dung tín điều đã dạy và tín lý bắt buộc. 
Bằng cách đó họ tách biệt Thiên Chúa Tự Tại, Đắng con 
người không thể vươn tới, với Thiên Chúa biểu lộ qua kinh 
nghiệm của con người. Những hình ảnh về Thiên Chúa 
được cấu tạo do kinh nghiệm về siêu việt tính và do khung 
cảnh xã hội văn hóa liên hệ: những hình ảnh đó không 
phải là Thiên Chúa, nhưng chúng nhằm chỉ về Thiên Chúa 
một cách đứng đắn; và những hình ảnh nầy cũng có thể 
nói được là những biểu tượng, chứ không phải là hiện thân 
của Thần tính. Kết quả là không một biểu tượng nào có thể 
được xem là độc chuyên. Từ đó suy ra tất cả các tôn giáo 
đều tương đối, không phải trong việc các tôn giáo hướng 
về Tuyệt đối, nhưng trong những phương cách diễn tả 
cũng như sự thinh lặng của các tôn giáo. Vì có Một Thiên 
Chúa Duy nhất và có cùng một chương trình cứu độ cho 
nhân loại, nên các cách biểu lộ nơi các tôn giáo liên hệ với 
nhau và bổ sung cho nhau. Màu nhiệm linh hoạt và hiện 
diện một cách phổ quát, không có sự biểu lộ nào của nó có 
thể cho là cuối cùng và dứt điểm. Như thế vấn đề về Thiên 
Chúa gắn liền với vấn đề Mạc khải. 


23 


17- Liên quan với vấn đề này, có hiện tượng cầu nguyện 
trong các tôn giáo khác nhau. Phải chăng có một Đáng Đối 
diện duy nhất được kêu cầu bằng nhiều tên gọi khác nhau 
trong kinh nguyện của các tín đồ? Các thần thánh và các 
quyền thần linh thiêng, các sức mạnh của thiên nhiên trong 
đời sống và xã hội được nhân cách hóa, các phóng ảnh 
thuộc tâm lý hoặc huyền thoại, tất cả chúng có diễn tả 
cùng một thực tại hay không? Ở đây phải chăng người ta 
đã đi trật bước, khi nhảy vọt từ một thái độ chủ quan đến 
một phán đoán khách quan? Có thể có một lời cầu xin có 
tính cách đa thần kêu đến Thiên Chúa chân thật; và một 
hành vi cứu độ có thể xảy đến xuyên qua một trung gian 
sai lạc. Điều đó không có nghĩa là nhìn nhận một cách 
khách quan rằng trung gian tôn giáo ấy là một trung gian 
cứu độ, dù rằng lời kinh chân thành nầy đã được Chúa 
Thánh thần linh ứng. (xem tl Đối-thoại và Rao truyền, 27) 


I.5- Luận bàn Kitô học 

18- Trong vấn đề “Thượng đế” vừa được nêu lên trên đây 
đã có vấn đề chúng ta sắp đề cập bây giờ. Đó là thần học 
về Đức Kitô. Thượng đế học và Kitô học liên hệ mật thiết 
với nhau. Chúng tôi trình bày riêng rẽ vì tính cách phức tạp 
của vấn đề. Khó khăn lớn nhất của Kitô giáo luôn luôn nằm 
trong “Mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa”: Con người 
và hành động của Đức Giêsu Kitô là những đặc điểm của 
duy nhất tính và phổ quát tính liên quan đến sự cứu độ 
nhân loại. Làm sao một biến cố đặc thù và lịch sử lại có thể 
là phổ quát được? Làm sao có thể tiến tới một cuộc đối 
thoại liên tôn trong sự tôn trọng các tôn giáo khác và không 
tiên kiến các tôn giáo ấy như là bất toàn và thấp hơn, nếu 
chúng ta nhìn nhận nơi Đức Giêsu Kitô và chỉ nơi Ngài là 
Vị Cứu-độ Duy-nhất và phổ quát cho nhân loại? Người ta 
không thể quan niệm được bản vị và tác động cứu chuộc 


24 


của Thiên Chúa xuyên qua những trung gian khác ngoài 
Đức Giêsu Kitô hay sao? 


19- Vấn đề Kitô-học thiết yếu gắn liền với giá trị cứu độ 
của các tôn giáo, điều đó chúng ta đã bàn tới. Ở đây chúng 
ta chú trọng hơn nữa vào việc truy tìm những hệ luận Kitô 
học của những lập trường lấy Thiên Chúa làm trọng điểm. 
Một trong những hệ luận là nêu lên lập trường “Thiên Chúa 
duy nhất là Đắng Cứu chuộc” chủ trương rằng có nhiều 
trung gian cứu độ chính đáng và chân thật. Bên trong lập 
trường nầy, như chúng ta đã từng nhận xét, có một nhóm 
thần học gia nhận định rằng Đức Giêsu Kitô là một giá trị 
có tính cách qui phạm, vì con người và cuộc đời Ngài mạc 
khải một cách rõ rệt và dứt khoát hơn cả về tình yêu của 
Thiên Chúa đối với con người. Khó khăn lớn nhất mà lập 
trường nầy gặp phải là đối với Kitô giáo cũng như đối với 
các tôn giáo khác, nó không xác định được đâu là nền tảng 
cho đặc tính qui phạm nơi Đức Giêsu. 


20- Một nhóm thần học gia khác chủ trương một “lập 
trường lấy Thiên Chúa cứu độ làm trọng điểm”, với một 
nền Kitô học không có giá trị qui phạm. Tách rời Đức Kitô 
khỏi Thiên Chúa là làm cho Kitô Giáo hết tham vọng chủ 
trương phổ quát tính về sự cứu độ (và như thế hẳn sẽ tạo 
điều kiện khả dĩ cho việc đối thoại chân thực với các tôn 
giáo), nhưng lại phải đối đầu trực diện với đức tin của Hội 
Thánh, và cụ thể là tín điều của Công Đồng Chalcedonia. 
Các nhà thần học này cho rằng tín điều ấy là một lối diễn 
tả lệ thuộc vào các điều kiện của Triết lý Hy lạp xét về mặt 
lịch sử. Lối diễn tả đó nay cần phải được cập nhật lại vì nó 
ngăn cản công cuộc đối thoại liên tôn. Việc nhập thể sẽ là 
một cách diễn tả không có giá trị khách quan, nhưng có 
tính cách ẩn dụ, thi ca và thần thoại. Nó chỉ nhằm nói lên 
tình yêu của Thiên Chúa đang nhập thể trong những con 


25 


người nam-nữ mà cuộc sống của họ phản ảnh hành động 
của Thiên Chúa. Những xác quyết về ơn cứu độ duy nhất 
thực hiện bởi Đức Giêsu Kitô có thể được giải thích trong 
bối cảnh lịch sử văn hóa: văn hóa cô điển (chân lý chắc 
chắn và bất biến một cách duy nhất), tâm thức hướng về 
thời chung mãn — thế mat (vị tiên tri cuối cùng, Mạc khải 
dứt khoát) và thái độ của một thiểu số (ngôn ngữ nói đến 
sự sống còn, đắng cứu độ duy nhất). 


21- Hậu quả quan trọng nhất của quan niệm này là Đức 
Giêsu Kitô không thể được xem là vị trung gian duy nhất 
và tuyệt đối. Chỉ riêng đối với người Kitô hữu, Ngài là hình 
thái con người của Thiên Chúa, giúp con người gặp gỡ 
được Thiên Chúa, mặc dù không là mẫu mực độc chuyên. 
Ngài “là Thiên Chúa hoàn toàn” (totus Deus), bởi vì Ngài là 
tình yêu đích thực của Thiên Chúa trên cõi trần nầy, nhưng 
không phải là “tất cả của Thiên Chúa” (totum Dei) vì Ngài 
không múc cạn hết tình yêu Thiên Chúa trong Ngài. Chúng 
ta hẳn có thể nói được rằng: “Ngài hoàn toàn là Lời Thiên 
Chúa, nhưng không phải tất cả của Ngôi Lời” (totum 
Verbum, sed non totum Verbi). Bởi vì Lời Thiên Chúa 
(Logos) rộng lớn hơn Đức Giêsu, nên Lời nầy cũng có thể 
nhập thể trong các vị sáng lập các tôn giáo khác. 


22- Vấn đề đặt ra y hệt như khi xác quyết rằng Đức Giêsu 
là Đức Kitô, nhưng Đức Kitô thì hơn cả Đức Giêsu. Quan 
niệm nầy được cho là sẽ giúp ta dễ dàng hiểu được sự 
phổ quát của hành động Lời Thiên Chúa (Logos) trong các 
tôn giáo. Tuy nhiên các bản văn Tân Ước không quan 
niệm Lời Thiên Chúa độc lập với Đức Giêsu. Một lối lý luận 
khác trong đường hướng này là ghép mọi hành động cứu 
độ phổ quát của Thiên Chúa vào Chúa Thánh Thần; hành 
động của Thánh Thần như thế không nhất thiết dẫn mọi 
người đến đức tin vào Đức Giêsu Kitô. 


26 


I.6- Sứ mệnh rao truyền và đối thoại tôn giáo 


23- Những lập trường khác nhau khi đối diện với các tôn 
giáo đi kèm với những cách hiểu khác biệt về sinh hoạt rao 
truyền Phúc âm và đối thoại liên tôn. Nếu như các tôn giáo 
thực sự là những con đường dẫn đến cứu độ (= lập trường 
đa nguyên), thì việc nhập đạo không còn là mục tiêu đầu 
tiên của việc truyền giáo, vì điều quan trọng là mỗi người 
được khích lệ bởi chứng tá của kẻ khác cứ nỗ lực sóng 
trọn vẹn niềm tin riêng của mình. 


24- Lập trường chủ trương bao hàm này không còn xem 
sứ mệnh rao truyền Phúc âm như một trách vụ vì muốn 
tránh sự lên án của các người chưa được biết đến Phúc 
âm (nó đi ngược lại lập trường chủ trương sự cứu độ duy 
nhất nơi Đức Giêsu Kitô). Đồng thời với việc nhìn nhận 
hành động phô quát của Chúa Thánh Thần, lập trường này 
nhận thấy rằng, trong chương trình cứu độ mà Thiên Chúa 
muốn, hành động ấy có một sức năng động nhập thể có 
thể làm cho chương trình cứu độ tự thể hiện. Nhờ thé việc 
rao truyền Lời Chúa dẫn đưa chính năng lực này đến sự 
toàn mãn. Rao truyền Lời Chúa không chỉ có nghĩa là một 
nỗ lực trình bày về siêu việt tính, nhưng là sự thực hiện 
cao độ nhất của siêu việt tính này, đặt con người trước một 
quyết định triệt để. Loan báo và chấp nhận đức tin một 
cách minh nhiên làm triển nở những khả năng của ơn cứu 
độ cũng như tỉnh thần trách nhiệm của con người. Hơn 
nữa, ngày nay người ta xem sứ mệnh rao truyền Phúc âm, 
không phải chỉ nhắm đến những cá nhân mà thôi, mà còn 
cho tất cả các dân tộc và tất cả các nền văn hóa. 


25- Đối thoại liên tôn, trong khuôn khổ thần học, được đặt 


trên nền tảng: hoặc là mọi người cùng chung một nguồn 
gôc và được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, 


27 


hoặc trong vận mệnh chung là sống viên mãn nơi Thiên 
Chúa, hoặc trong chương trình cứu độ duy nhất của Thiên 
Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, hoặc trong sự hiện diện đây linh 
hoạt của Chúa Thánh Thần giữa các tín đồ của các truyền 
thống tôn giáo khác (TI Đối thoại và Rao truyên, 28). Sự 
hiện diện của Thánh Thần không thể hiện cùng một cách 
thế như nhau trong truyền thống Thánh Kinh và trong các 
tôn giáo khác, bởi vì Đức Giêsu Kitô là sự toàn mãn của 
Mạc khải. Nhưng những kinh nghiệm và nhận thức, các 
cách diễn tả và những lối lãnh hội thì khác nhau, lại có thể 
phát sinh từ cùng một “biến cố siêu việt”. Điều đó càng làm 
tăng cường giá trị cho công cuộc đối thoại liên tôn. Và 
chính nhờ qua nỗ lực đối thoại mà tiến trình giải thích và 
hiểu biết hành động cứu độ của Thiên Chúa có thể được 
phát triển. 


26- “Một đức tin không trở thành văn hóa là một đức tin 
không hoàn toàn được tiếp nhận, suy tư, và sống một cách 
trung thực”. Câu nói này của Đức Gioan Phaolô II trong 
bức thư gửi đến Đức Hồng y Quốc Vụ- Khanh (ngày 
20.5.1982) cho thấy rõ ràng tầm quan trọng của công cuộc 
hội nhập văn hóa của đức tin. Người ta nhận thấy rằng tôn 
giáo, với tư cách là thâm cấp phán định về ý nghĩa tối hậu 
và là năng lực thiết kế cấu trúc nền tảng, đúng là tâm điểm 
của cuộc sống văn hóa. Do đó, công cuộc hội nhập văn 
hóa của đức tin không thể bỏ qua việc gặp gỡ với các tôn 
giáo, nhất là xuyên qua việc đối thoại liên tôn . 


Chương 2 - Những tiền đề thần học nền tảng 


27- Phần đặt ván đề (status quaestionis) trên đây cho thầy 
những lôi tiêp cận khác nhau của thân học các tôn giáo và 


28 


giá trị cứu độ của các tôn giáo ấy phần lớn lệ thuộc như 
thế nào vào điều mà người ta suy nghĩ về ý muốn cứu độ 
phổ quát của Thiên Chúa Cha: Tân Ước qui kết mọi sự 
vào Ngài, ơn cứu độ khởi phát nơi Ngài, cũng như sự 
trung gian duy nhất của Đức Kitô, tính phổ quát của hành 
động nơi Chúa Thánh Thần và tương quan của Thánh 
Thần với Đức Giêsu, tác vụ của Hội Thánh như bí tích phổ 
quát của ơn cứu độ. Câu trả lời cho những vấn đề vừa nêu 
lên đòi hỏi chúng ta suy tư ngắn gọn về các vấn đề thần 
học nền tảng sau đây: 


II.1- Sáng kiến của Thiên Chúa Cha trong việc cứu độ. 


28- Chính trong ánh sáng của ý định Thiên Chúa muốn 
cứu chuộc mọi người, không kể đến ranh giới các dân tộc 
hay chủng tộc, mà việc đề cập đến vấn đề thần học các 
tôn giáo có được ý nghĩa. Thiên Chúa, Đắng muốn cứu độ 
mọi người, đó là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 
Ý định cứu độ trong Đức Kitô đã có trước khi tạo dựng vũ 
trụ (xem Ep 1, 3-10) và được thực hiện bằng cách gửi Đức 
Giêsu đến trong thế gian, đó là bằng chứng tình yêu vô 
cùng và là lòng ân ái Chúa Cha thể hiện đối với nhân loại 
(xem Gioan 3, 16-17; 1 Gioan 4, 9-10,...). Tình yêu đó của 
Thiên Chúa đi đến mức “giao nộp” Đức Giêsu Kitô chịu 
chết để cứu chuộc mọi người và để hòa giải với thế giới 
(xem Rm 5, 8-11; 3, 2; 2 Co 5, 18-19...). « Thiên Chúa là 
Cha » thường được Tân Ước nối liền với đức tin vào Đức 
Giêsu, trong một vài đoạn lại mở ra những viễn cảnh rộng 
lớn hơn (xem Ep 3, 14-15; 4, 6). Thiên Chúa là Thiên Chúa 
của người Do Thái và của dân ngoại (xem Rm 3,29). Ơn 
cứu độ của Thiên Chúa, là Đức Giêsu, cống hiến cho tất 
cả các dân tộc (xem Lc 2, 30 ; 3, 6; Cv 28, 28). 


29 


29- Sáng kiến cứu độ của Chúa Cha được xác định trong 1 
Gioan 4,14: “Chúa Cha đã gửi con Ngài đến làm Đắng 
Cứu độ thế giới”. Thiên Chúa “Chúa Cha mà mọi sự đến từ 
Ngài” (1 Co 8,6), là căn nguyên của công cuộc cứu độ 
được thực hiện bởi Đức Kitô. Tước hiệu “Đắng Cứu độ, 
thường dùng cho Đức Kitô (xem LC 2, 11; Gioan 4,42; 
Công vụ 5, 31...), nhưng trước hết để gọi Thiên Chúa 
trong một số bản văn của Tân Ước (xem Tm 1, 1; 2, 3; 4, 
10; Tt 1, 3; 2, 10; 3,4; Gđ 25), tuy nhiên không phải vì thế 
mà loại bỏ tước hiệu đó nơi Đức Kitô (Tt 1,4; 2, 13; 3, 6). 
Theo 1 Tm 2,3-4, “Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng ta 
(...) Người muốn rằng tất cả được cứu độ và đạt đến sự 
hiểu biết chân lý”. Ý muốn cứu độ của Ngài không có hạn 
chế, nhưng nó đi kèm VỚI ý muốn rằng con người biết 
được chân lý, nghĩa là gắn bó với đức tin (xem 1 Tim 4, 10, 
Thiên Chúa là ' 'Đắng cứu độ mọi người, nhất là những kẻ 
tin"). Như vậy, ý muốn cứu độ này tất nhiên cần thiết phải 
có việc loan báo Phúc âm. Ngoài ra ơn Cứu độ liên hệ mật 
thiết với sự trung gian duy nhất của Đức Kitô (xem 1 Tm 2, 
5-6) mà chúng ta sẽ nói đến trong phần sau. 


30- Thiên Chúa Cha đồng thời là cùng đích mà tất cả 
hướng về và tiến tới. Cứu cánh tối hậu của tác động sáng 
tạo và cứu độ sẽ được thực hiện khi mọi sự đều được qui 
phục vào Chúa Con: “Bấy giờ chính Chúa Con sẽ qui phục 
Đắng đã làm cho mọi sự qui phục vào Ngài, để Thiên Chúa 
trở nên tất cả trong mọi sự” (1 Co 15, 28). 


31- Một số tiền ảnh về đặc tính phổ quát này Cựu Ước đã 
mạc khải, nhưng nó được tỏ bày trọn vẹn nơi Đức Kitô. 
Mọi người, không loại trừ ai, đều đã được tạo dựng theo 
hình ảnh và giống như Thiên Chúa (xem St 1, 26 và tiếp 
theo; 9,6). Bởi vì trong Tân Ước hình ảnh Thiên Chúa là 
Đức Kitô (2 Co 4,4, Col 1,15), nên có thể thẩm định rằng: 


30 


tát cả mọi người đều hướng về Đức Kitô. Giao ước của 
Thiên Chúa với No-ê bao gồm mọi sinh vật trên trái đất 
(xem St 9,9. 12. 17 và tiếp theo). Trong Abraham “tất cả 
mọi gia đình trên trái đất sẽ được chúc lành” (Sáng thế 12, 
2; xem 18, 18). Vì Abraham đã vâng phục mà con cháu 
của ông từ muôn đời được Chúa chúc phúc (xem St 22, 
17-18; 26, 4-5; 28, 14). Thiên Chúa của Israel đã được một 
số người ngoại quốc nhận biết tôn thờ (xem Jos 2; 1 Các 
vua 10, 1-13; 17, 17-24; 2 Các vua 5, 1.27). Trong Isaia 
thứ 2 và thứ 3, cũng có những đoạn nói đến sự cứu độ các 
dân tộc trong bối cảnh của sự cứu độ dân Israel (xem Is 
42, 1-4; 49, 6-8; 66, 18-21...: những của lễ dâng hiến của 
các dân tộc sẽ được Thiên Chúa chấp nhận như những 
của lễ của người Israel; và Thánh vịnh 87; 47, 10: “Các 
vua chúa của các dân tộc hiệp nhất với nhau: đó là dân 
của Thiên Chúa, (Chúa) của Abraham”). Đó là một sự phổ 
quát của ơn cứu độ mà Israel là tâm điểm. Sách Khôn 
ngoan cũng nói đến mọi người không phân biệt chủng tộc 
hoặc quốc gia (xem Cn 1, 20-23; 8, 2-10; Kn 6, 1-10. 
21;...) 


II.2- Trung gian duy nhất của Đức Giêsu 
A- Một vài đoạn văn Tân Ước 


32- Chúng ta đã ghi nhận rằng ý muốn cứu độ của Chúa 
Cha lệ thuộc chặt chẽ với đức tin vào Đức Giêsu. Chương 
trình cứu độ chỉ được thực hiện trong Ngài mà thôi: “Dưới 
bầu trời này, không có một Danh nào khác đã được ban 
cho nhân loại, để chúng ta nhờ Danh đó mà được cứu độ” 
(Cv 4,12). Sự cứu độ chỉ có được nhờ đức tin vào Chúa 
Giêsu, đó là một xác quyết chắc chắn trong Tân ước. Tát 
cả những ai tin vào Đức Kitô đều là hậu duệ chân thật của 
Abraham (xem Rm 9, 6-7; Ga 3,29; Gioan 8, 31-58; Lc 


31 


1,55). Sự chúc lành cho tất cả mọi người trong Abraham 
có ý nghĩa trọn vẹn của nó trong sự chúc lành cho tât cả 
trong Đức Kitô. 


33- Theo Phúc âm Mathêu, Đức Giêsu cảm thấy mình đặc 
biệt được gửi đến cho dân Israel (Mt 15, 24; xem Mt 10, 5- 
6). Những xác quyết ấy đáp ứng được lối trình bày đặc biệt 
của Mathêu về lịch sử sự cứu độ: lịch sử Israel hướng đến 
sự hoàn tất của mình trong Đức Kitô (xem Mt 1,22-23; 2, 5- 
6. 15, 17-18. 23), và những lời Chúa hứa sẽ được thể hiện 
hoàn toàn khi trời và đất sẽ đi qua và khi mọi sự sẽ hoàn 
tất (xem Mt 5,18). Sự hoàn tất nầy đã bắt đầu trong các 
biến cố chung mãn của sự chết (xem Mt 27, 51-53) và sự 
sống lại (xem Mt 28, 2-4) của Đức Kitô. Nhưng Đức Giêsu 
không loại trừ những người ngoại giáo ra khỏi ơn cứu độ: 
Ngài khen ngợi đức tin của một vài người trong họ, mà 
người ta không tìm thấy đức tin đó trong Israel (xem Mt 8, 
10; Lc 7, 9: người đội trưởng; Mt 15, 21-28; Mc 7, 24-30: 
người phụ nữ Syro-Phênicia); họ sẽ đến từ phương Đông 
và phương Tây để ngồi vào bàn tiệc Nước Trời trong khi 
con cái của vương quốc sẽ bị tống ra ngoài (Mt 8, 11-12; 
Lc 13, 18-29; xem 11, 20-24). Sau khi sống lại Đức Giêsu 
đã ban cho 11 Môn đệ một sứ mệnh phổ quát (xem Mt 28, 
16-20; Mc 16, 15-18; Cv 1,8). Bởi thần khải, Hội Thánh sơ 
khai đã nhanh chóng bắt đầu sứ vụ nơi các dân ngoại, 
(Công vụ 10, 34). Trong Đức Kitô không có sự phân biệt 
giữa Do Thái và các dân ngoại (Ga 4,24; Col 3, 11). 


34- Theo ý nghĩa đầu tiên, tính phổ quát của sự cứu độ 
nhờ Đức Giêsu đặt nền trên sự kiện là sứ điệp và ơn cứu 
độ của Ngài dành cho mọi người, và tất cả mọi người có 
thể đón nhận trong đức tin. Nhưng trong Tân ước, chúng 
ta còn thấy những bản văn nói lên rằng ý nghĩa đó vượt xa 


32 


hơn nữa, nghĩa là bằng một cách nào đó nó đi trước sự 
tiêp nhận sứ điệp của Đức Giêsu từ phía người tín hữu. 


35- Trước hết, chúng ta phải lưu ý rằng: tất cả những gì 
hiện hữu đều đã được tác thành bởi Đức Kitô (xem 1 Co 8, 
6; 1, 3. 10; He 1,2). Theo Col 1, 15-20, mọi sự được dựng 
nên trong Ngài, bởi Ngài, và mọi sự đều qui hướng về 
Ngài. Cũng chính bản văn nầy cho thấy rằng nguyên nhân 
tính nơi Đức Kitô trong công cuộc tạo dựng liên quan đến 
sự trung gian cứu độ mà mọi to vật qui về. Đức Giêsu là 
người được sinh ra đầu tiên trong cuộc tạo dựng và là 
người được sinh ra đầu tiên từ cõi kẻ chết. Chính trong 
việc sinh lần thứ hai nầy đã làm cho việc sinh ra lần đầu 
mang trọn ý nghĩa. Việc thâu tóm mọi sự trong Đức Kitô là 
ý định tối hậu của Thiên Chúa Cha (xem Ep 1, 10). Bên 
trong tính cách phổ quát nầy, người ta phân biệt hành 
động đặc biệt của Đức Kitô trong Giáo hội: “Thiên Chúa đã 
đặt tát cả dưới chân Người, và đã thiết lập Người, làm chủ 
tất cả, làm Đầu của Hội Thánh, là thân thể của người: sự 
sung mãn của Đắng tràn đầy, tất cả trong mọi sự” (Ep 1, 
22-23; xem Col 1, 17). 


Đối chiếu song song của Phaolô giữa Adam và Đức Kitô 
(xem 1 Co 15, 20-22. 44-49; Rm 5, 12-21) hầu như qui về 
một hướng đồng nhất. Nếu có một ý nghĩa phổ quát nơi 
Adam đầu như là con người đầu tiên và cũng là kẻ phạm 
tội đầu tiên, thì Đức Kitô cũng phải có một ý nghĩa cứu độ 
phổ quát cho mọi người, mặc dù những từ ngữ nhằm nói 
đến ý nghĩa đó được biểu lộ ra một cách không rõ rệt. Ơn 
gọi của tát cả mọi người, hôm nay còn mang hình ảnh của 
Adam trần thé, là phải trở thành hình ảnh của Adam trên 
trời. 

36- « (Lời Thiên Chúa) là ánh sáng thật, soi sáng cho mọi 
người; (Lời đó) đã đến trong thế gian » (Gioan 1,9) [1]. 


33 


Chính Đức Giêsu với tư cách là Lời nhập thể, soi sáng cho 
mọi người. Lời đã thực thi trung gian sáng tạo rôi, nhưng 
không phải không qui về công cuộc nhập thể và cứu độ 
tương lai, và chính vì vậy Đức Giêsu đến cư ngụ giữa 
những người của Ngài. Và họ không đón nhận Ngài (xem 
Gioan 1, 3-4. 10.11). Đức Giêsu loan báo việc tôn vinh 
Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý, vượt khỏi 
phạm vi Giêrusalem và núi Garizim (xem Gioan 4, 21-24) 
và đường lối tôn thờ đó đã được nhận ra trong lời tuyên 
xưng của những người Samaritanô: “Thật chính Ngài là 
Đắng cứu độ thé giới” (Gioan 4, 42). 


37- Sự trung gian duy nhất của Đức Giêsu Kitô liên hệ mật 
thiết với ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong 1 Tm 2, 3- 
6. “Thiên Chúa Duy nhát, Đắng trung gian giữa Thiên Chúa 
và con người cũng duy nhất, đó là Đức Giêsu Kitô, cũng 
chính thật là con người, đã tự nộp mình làm giá cứu chuộc 
cho chúng ta”. Tính duy nhất của đắng trung gian (cũng 
xem He 8,6; 9, 15; 12; 24) tương ứng với tính duy nhất của 
Thiên Chúa, Đắng muốn cứu độ mọi người. Đắng trung 
gian duy nhất là con người Giêsu Kitô; đây cũng vậy, chữ 
áy nhắm đến ý nghĩa phổ quát của Đức Giêsu với tư cách 
là Con Thiên Chúa nhập thể. Ngài là trung gian giữa Thiên 
Chúa với con người vì Ngài là Chúa Con làm người, đã tự 
giao nộp mình chịu chết làm của chuộc cho tất cả. 


38- Trong bài giảng của Phaolô ở đồi Arê, (Cv 17, 22-31) 
rõ ràng cho thấy việc quay về với Đức Kitô hàm ngụ một 
sự đoạn tuyệt với quá khứ. Các tôn giáo trong thực tế đã 
dẫn con người đến việc thờ thần tượng. Nhưng người ta 
dường như thấy nỗ lực tìm kiếm triết học được xem là 
chân thực; nếu nỗ lực này không đi đến sự hiểu biết Thiên 
Chúa chân thật, thì nó cũng không phải vì thế mà là một 
con đường hoàn toàn sai lạc. Việc tìm kiếm lần mò về 


34 


Thiên Chúa đáp ứng những ý định của Đắng Quan phòng; 
dường như sự tìm kiếm đó cũng có những khía cạnh tích 
cực. Phải chăng đã có một tương quan với Thiên Chúa 
của Đức Giêsu Kitô ngay cả trước khi gia nhập đạo (xem 
Công vụ 10, 34) ? Người ta không thấy Tân Ước khép kín 
đối với những gì không phát xuất từ đức tin vào Đức Kitô; 
ngược lại Tân ước nới mở và đón nhận các giá trị tôn giáo 
(xem Ph. 4,8). 


39- Tân ước cho chúng ta thấy cùng một lúc tính phổ quát 
của ý muốn cứu độ nơi Thiên Chúa và mối liên hệ của sự 
cứu độ với công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, 
Đắng trung gian duy nhất. Con người đạt được sự cứu độ 
khi họ nhận biết và chấp nhận Đức Giêsu, Con Thiên 
Chúa, trong đức tin. Tuy nhiên, một vài đoạn dường như 
giúp chúng ta hiểu rằng có một ý nghĩa cứu độ của Đức 
Giêsu đến với bắt kỳ ai, kể cả những người không biết đến 
Ngài. Điều bắt tương hợp với Sứ điệp Tân Ước đó là: hoặc 
giới hạn ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, hoặc cho rằng có 
những trung gian song song ngoài sự trung gian của Đức 
Giêsu, hoặc sự trung gian phố. quát nầy được xem là công 
việc của Lời Vĩnh cửu được hiểu như không nhất thiết phải 
đồng nhất với Đức Giêsu. 


B- Những chủ đề của Truyèn thống được lặp lại trong giáo 
huân gân đây của Giáo hội 


40- Ý nghĩa phổ quát của Đức Kitô đã được diễn tả bằng 
nhiều cách khác nhau trong Truyền thống của Hội Thánh 
từ những thời xa xưa nhất. Chúng ta hãy chọn lọc một vài 
chủ đề từng được nhắc đến trong các văn kiện gần đây 
của giáo huấn, nhát là trong Công đồng Vaticanô II. 


35 


41- Những hạt giống của Lời Thiên Chúa (semina Verbi). 
Bên ngoài những giới hạn của Giáo hội hữu hình, cụ thể là 
trong các tôn giáo khác nhau, người ta có thể tìm ra được 
“những hạt giống của Lời Thiên Chúa”. Biểu tượng này 
thường được dùng với biểu tượng ánh sáng. Ánh sáng 
chiếu dọi cho mọi người và chuẩn bị cho Phúc âm (AG. 11. 
15; LG 16. 17; NA 2; RM 56). 


42- Thần học về các “hạt giống của Lời Thiên Chúa” đến 
từ Thánh Giustinô. Đứng trước tình trạng đa thần của thế 
giới Hy lạp, Giustinô nhận thấy triết học là một đồng minh 
với Kitô giáo, vì triết học đã đi theo lý trí; tuy nhiên, lý trí 
nầy chỉ tìm được ý nghĩa trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô, tự 
thân của Lời Thiên Chúa. Chỉ có người Kitô hữu mới nhận 
biết Ngôi Lời hoàn toàn [2] . Nhưng tất cả nhân loại đã chia 
Sẻ Sự hiểu biết ấy. Cho nên luôn luôn có những người 
sống đúng với Lời Thiên Chúa, và trong ý nghĩa đó, thì đã 
có “những Kitô hữu” rồi, mặc dù họ đã chỉ biết được một 
phần nào của hạt giống Lời Chúa [3] . Có một sự khác biệt 
lớn giữa mầm của sự vật, và chính vật đó. Nhưng bằng 
cách nào đi nữa, thì sự hiện diện một phần và mâm của 
Lời Thiên Chúa vẫn là quà tặng và ân sủng của Thiên 
Chúa. Lời Thiên Chúa là Đắng gieo những “mầm chân lý” 
này [4]. 


43- Đối với Clêmentê thành Alexandria, con người là hữu 
thể có lý trí, do đó nó cũng tham dự vào trí tuệ chân thật là 
Logos đang điều hành vũ trụ. Con người đạt đến lý tính 
nầy một cách toàn hảo, nếu nó trở lại và theo Đức Giêsu, 
Lời (Logos) nhập thể [5] . Với màu nhiệm nhập thể, thế giới 
được đầy những hạt mầm của sự cứu độ. [6] Nhưng cũng 
có những vụ gieo mầm của Thiên Chúa từ khởi thủy của 
các thời đại, đã tạo nên những phần chân lý khác nhau tìm 
thấy nơi những người Hy lạp và những người mọi rợ, đặc 


36 


biệt ở trong triết học nói chung [7] , dù rằng có cỏ lùng trộn 
lẫn vào chân lý [8] . Đối với người Hy lap, triết học đã có 
một chức năng tương tự như Lë Luật đối với người Do 
Thái. Triết học và Lề Luật đã là sự chuẩn bị hướng đến sự 
kiện toàn nơi Đức Kitô [9]. Tuy nhiên có một sự khác biệt 
rõ ràng giữa hành động của Thiên Chúa trong các triết gia 
nầy và trong Cựu ước. Mặt khác, chỉ trong Đức Giêsu là 
ánh sáng soi cho mọi người, thì mới có thể chiêm ngắm 
Lời hoàn hảo, và chân lý tràn đầy. Những mãnh của chân 
lý thuộc về toàn thể của chân lý [10]. 


44- Giustinô và Clêmentê đều cùng có một quan điểm khi 
phát biểu rằng các mãnh của chân lý toàn diện mà người 
Hy lạp biết đến, ít nhất một phần, đều xuất phát từ Maisen 
và các tiên tri. Những vị nầy xa xưa hơn các triết nhân [1 1] 
. Chính người Hy lạp đã “ăn cắp” nơi các ngôn sứ chương 
trình của Chúa quan phòng, nhưng người Hy lạp đã không 
biết cám ơn về những gì mình đã nhận [12] . Vì thế sự hiểu 
biết chân lý nầy, không phải không có tương quan với Mạc 
khải trong lịch sử; và Mạc khải này sẽ đạt đến mức sung 
mãn của nó trong mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu. 


45- Irénée không trực tiếp sử dụng hình ảnh về hạt giống 
của Lời Thiên Chúa. Nhưng thánh nhân nhắn mạnh rằng 
Lời Thiên Chúa đã luôn ở với con người trong tất cả mọi 
thời đi của lịch sử, Ngài đã đồng hành với con người, tiên 
liệu mầu nhiệm nhập thể đến [13] ; bằng công cuộc nhập 
thể, chính Đức Giêsu đã đem lại một sự mới mẻ hoàn 
toàn. Như vậy sự cứu độ nối liền với sự xuất hiện của Đức 
Giêsu, mặc dù ơn cứu độ áy đã được loan báo và những 
hậu quả của nó đã xảy ra trước một cách nào đó [14]. 


46- Con Thiên Chúa kết hợp với mọi người (xem GS 22; 
RM 6 và nhiêu nơi khác). Y tưởng nây thường được các 


37 


Thánh phụ đề cập đến khi chú giải một vài đoạn của Tân 
Ước. Một trong những đoạn làm cảm hứng cho lối giải 
thích ấy là dụ ngôn về con cừu bị lạc (xem Mt 18, 12-24; Lc 
15, 1-7): Con cừu cái ấy được đồng hóa với nhân loại lạc 
lầm mà Đức Kitô đã đến để tìm lại. Với việc nhận láy bån 
tính con người, Con Thiên Chúa đã vác láy toàn nhân loại 
trên vai mình, để dâng lên Chúa Cha. Grêgôriô thành 
Nysse diễn tả thế nầy: “Con cừu cái đó, là chúng ta đây, 
những con người (...) Đắng cứu độ mang trọn con cừu cái 
trên vai Ngài (...), vì khi đã lạc lối hoàn toàn, nó được đưa 
về an toàn. Người mục tử vác nó trên vai mình, nghĩa là 
trong thiên tính của mình (...) Khi mang con cừu trên mình, 
người mục tử làm cho nó trở thành một với mình” [15]. 
Câu Gioan 1,14: “Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ 
giữa chúng ta” cũng đã được giải thích trong nhiều dịp 
theo nghĩa cư ngụ “bên trong chúng ta”, nghĩa là ở bên 
trong mỗi người; từ “ở trong chúng ta”, dễ dàng đi đến 
“chúng ta ở trong Ngài” Tất cả chúng ta ở trong Ngài, thì 
Ngài có thể giải hòa tất cả chúng ta với Chúa Cha . Trong 
nhân tính được tôn vinh của Ngài, tất cả chúng ta có thể 
được sống lại và nghỉ an [16]. 


47- Các Thánh Phụ không quên rằng sự hiệp nhất này của 
con người trong Thân Thể của Đức Kitô được thực hiện 
một cách đặc biệt trong bí tích rửa tội và thánh thê. Nhưng 
sự hiệp nhất của tất cả mọi người trong Đức Kitô, nhờ việc 
Ngài nhận láy bản tính của chúng ta, thiết định một tiền đề 
khách quan để từ đó người tín hữu tăng trưởng trong sự 
hiệp nhất cá nhân với Đức Giêsu. Ý nghĩa phổ quát của 
Đức Kitô cũng giúp cho những người Kitô hữu đầu tiên 
thấy được việc Ngài giải thoát con người khỏi những 
quyền lực của thế gian này đang nhốt họ trong địa giới đặc 
thù và quốc gia [17]. 


38 


48- Chiều kích Kitô học của hình ảnh. Theo Công đồng 
Vaticano II, Đức Giêsu là “con người hoàn hảo”, và nhờ 
Ngài con người trở thành hoàn hảo hơn (GS 41, Tidd. 22; 
38; 45). Ngoài ra Công đồng còn dạy rằng chỉ “trong mầu 
nhiệm của Ngôi Lời nhập thể, mầu nhiệm về con người 
mới được sáng tỏ lên thật sự” (in mysterio Verbi in carnati 
mysterium hominis vere clarescit) (GS 22). Dựa vào nền 
tảng của lời xác quyết này, Công đồng trích dẫn một đoạn 
của Tertulianô, theo đó, Thiên Chúa, ngay từ khi tạo thành 
Adam từ bùn đất, đã nghĩ đến Đức Kitô, Đắng phải nhập 
thể [18] . Irénée cũng đã chứng minh rằng Ngôi Lời, Đắng 
làm nên mọi sự, đã tiên liệu nơi Adam một chương trình 
tương lai của nhân loại, mà chính Người sẽ mặc láy nơi 
mình [19] . Mặc dù các lối giải thích của các Giáo Phụ về 
hình ảnh rất đa dạng, người ta khó có thể xem nhẹ luồng 
tư tưởng thấy nơi Con (Thiên Chúa), Đắng phải nhập thê 
(và phải chết và sống lại), như là mẫu mực Thiên Chúa đã 
chiếu vào đó để làm nên con người nguyên ủy. Nếu định 
mệnh con người là mang hình ảnh con người trên trời (1 
Co 15, 49), thì dường như không lầm khi nghĩ rằng trong 
tất cả mọi người, phải có một chiều hướng nội tại qui về 
cứu cánh ấy. 


C- Những lời kết luận 


49- a) Chỉ trong Đức Giêsu con người mới có thể được 
cứu độ, và vì lý do đó, Kitô giáo có chủ trương rõ rệt về 
phổ quát tính. Vì thế Sứ điệp Kitô giáo nói với mọi người, 
và phải được loan báo cho mọi người. 

b) Một số bản văn của Tân ước và của Truyền thống xa 
xưa nhất hé lộ cho thấy ý nghĩa phổ quát của Đức Kitô 


vượt lên trên các nội dung chúng ta vừa nêu lên. Với việc 
giáng thê của Ngài, Đức Giêsu soi sáng cho mọi người biêt 


39 


Ngài là Adam tối hậu và chung cuộc mà tất cả chúng ta 
được mời gọi då trở nên giống Ngài v.v. Sự hiện diện phổ 
quát của Đức Giêsu được trình bày một cách kỹ lưỡng hơn 
trong giáo thuyết cô xưa về hạt mầm Ngôi Lời (lógos 
spermatíikós). Nhưng ngay ở đây, người ta phân biệt rõ 
ràng giữa sự xuất hiện toàn mãn của Lời Thiên Chúa trong 
Đức Kitô, với sự hiện diện của những hạt mầm của Lời 
Thiên Chúa trong những ai không biết đến Ngài. Sự hiện 
diện này là hiện thực, tuy nhiên nó có thể hàm ngụ sự sai 
lầm và mâu thuẫn [20] . Từ khi Đức Giêsu đến trong thế 
gian, và nhất là từ lúc Ngài chết và sống lại, người ta hiểu 
được ý nghĩa tối hậu về sự gần gũi của Ngôi Lời đối với tất 
cả mọi người. Đức Giêsu đưa toàn bộ lịch sử đến mức 
hoàn thành (xem GS 10, 45). 


c) Nếu sự cứu độ liên kết chặt chẽ với sự xuất hiện lịch sử 
của Đức Giêsu, thì sự gắn bó của mỗi người vào Đức Kitô, 
bằng đức tin, không thể là việc tùy nghi. Chỉ trong Hội 
Thánh, là sự nối tiếp lịch sử với Đức Giêsu, người ta mới 
có thể sống trọn mầu nhiệm này. Vì thế, Hội Thánh nhất 
thiết phải loan truyền về Đức Kitô. 


d) Không bao giờ có thể quan niệm có những “trung gian” 
cứu độ khả dĩ khác tách rời khỏi con người Giêsu, Đắng 
trung gian duy nhất. Nhưng xác định làm sao những người 
không biết đến Đức Giêsu mà có liên hệ với Ngài, hoặc 
các tôn giáo có tương quan với Ngài như thế nào, việc đó 
lại khó khăn hơn. Bấy giờ chúng ta phải nói đến những con 
đường bí nhiệm của Chúa Thánh Thần, Đắng ban cho tất 
cả mọi người khả năng kết hợp với mầu nhiệm phục sinh 
(Hc GS 22); và công việc của Chúa Thánh Thần cũng 
không thể không tương quan với Đức Kitô (Tđ. RM 29). 
Chính trong bối cảnh của tác động phổ quát do Thần Linh 


40 


Chúa Kitô, mà chúng ta phải qui định vấn đề giá trị cứu độ 
của các tôn giáo. 


e) Là vị trung gian duy nhất, Ngài hoàn thành ý định cứu 
độ của Thiên Chúa Cha Thiên Chúa duy nhất. Sự cứu độ 
cho mọi người là một và duy nhất: đó là sự hình thành toàn 
vẹn với Đức Giêsu và hiệp thông với Ngài trong sự tham 
dự vào chức năng làm con Thiên Chúa của Ngài. Bởi đó 
không thể chấp nhận có những chương trình cứu độ khác 
nhau dành cho những kẻ tin vào Đức Giêsu, và dành cho 
những ai không tin vào Ngài. Không thể có những con 
đường nào để đến với Thiên Chúa mà không qui kết vào 
con đường duy nhất là Đức Kitô (xem Gioan 14,6). 


II.3- Tính phổ quát của Thánh Thần 


50- Phổ quát tính của hành động cứu độ của Đức Kitô 
không thể nào hiểu được nếu không có hành động phổ 
quát của Chúa Thánh Thần. Một trong những yêu tố của 
tính phổ quát nầy nơi công việc Chúa Thánh thần đã thấy 
trong sự tạo dựng. Cựu Ước cho chúng ta thấy Thánh 
Thần của Thiên Chúa trên mặt nước (St 1 2). Và sách 
Khôn ngoan (Kn 1, 7) nói rằng: “Thánh Thần của Chúa tràn 
đầy mặt dát, và vì Ngài điều khiển tất cả vũ trụ, nên Ngài 
biết hết mỗi âm thanh” 


51- Nếu điều đó có thể nói đến toàn vũ trụ, thì đối với con 
người nó có giá trị đặc biệt hơn nữa, vì con người được to 
dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa (St 1, 26-27). 
Thiên Chúa tạo dựng con người để hiện diện trong con 
người, và cư ngụ trong con người. Nhìn ai với thiện cảm, 
thân cận với họ, có nghĩa là làm bạn với người ấy. Như thế 
ta có thể nói đến tình bạn nguyên sơ “amicitia originals" 
của con người với Thiên Chúa và của Thiên Chúa đối với 


41 


con người (Công đồng Tridentinô, Sessio VI, chương 7, 
DS 1528), như là hoa trái của hành động do Chúa Thánh 
Thần. Nhiều chỗ trong Cựu Ước diễn tả rằng sự sống nói 
chung và sự sống con người nói riêng được đặt vào mối 
tương quan khi rõ nét, khi ån kín với Thánh Thần Thiên 
Chúa (xem Tv. 104, 29-30; Jb 34, 14-15; Sách Giảng viên 
12, 7). Đức Gioan Phaolô Il cũng nhắn mạnh đến sự hiệp 
thông của Chúa Thánh Thần trong việc tạo dựng con 
người theo hình ảnh Thiên Chúa và trong tình bạn của 
Ngài (xem TÐ. Dominum et Vivificatem, 12; 34). 


52- Thảm kịch của tội lỗi nằm ở trong sự kiện này: thay vì 
gần gũi giữa Thượng đế và con người, thì lại tạo ra tình 
trạng xa cách. Thần tối tăm trình bày Thiên Chúa như thù 
địch với con người, như một sự đe dọa (xem Sáng thế 3, 
4-5; Đức Gioan Phaolô II, Të. DV, 38). Nhưng Thiên Chúa 
tự mình đến gần với con người qua nhiều giao ước khác 
nhau mà Cựu ước đã mạc khải. Ngay từ ban đầu hình ảnh 
và sự tương đồng, nói lên khả năng tương quan giữa con 
người với Thiên Chúa, nghĩa là khả năng giao ước. Thiên 
Chúa đã tuần tự đích thân đến gần với con người như vậy, 
qua những giao ước khác nhau, với No-ê (xem St 7, 1 và 
tiếp theo), với Abraham và Maisen; và Thiên Chúa đã trở 
thành bạn với họ (Yc 2, 23; Xuất hành 33,11). 


53- Trong Tân ước, Thiên Chúa đến gần với con người 
đến độ Ngài đã gửi Con mình vào thế gian, nhập thể bởi 
việc làm của Chúa Thánh Thần, trong lòng Trinh Nữ Maria. 
Giao ước mới, trái với giao ước cũ, không phải giao ước 
của chữ viết, nhưng là giao ước của Thánh Thần (2 Co 3, 
6). Đây là Giao ước mới, và phổ quát, giao ước của tính 
phổ quát từ nơi Chúa Thánh Thần. Phổ quát tính nghĩa là 
“Versus unum”, qui về một Đắng duy nhất. Ngay chữ “thần” 
có nghĩa là sự linh hoạt chuyển động, và hàm ngụ một 


42 


“định hướng”. Thần được gọi là Dynamis (Cv 1, 8), và 
Dynamis hàm ngụ năng lực của một hướng đi. Từ những 
lời nói của Đức Giêsu vê Chúa Thánh Thân, người ta biết 


Ày 


được “Ðáng hướng về” liên hệ về Đức Giêsu. 


54- Sự liên hệ chặt chẽ giữa Chúa Thánh Thần và Đức 
Kitô biểu lộ trong việc xức dầu Đức Giêsu. Kitô có nghĩa 
chính xác là: Đắng được xức dầu của Thiên Chúa với dầu 
Chúa Thánh Thần: ” Thần Linh của Chúa ở trên tôi, bởi vì 
Ngài đã xức dầu cho tôi...” (Lc 4, 18; Is 61, 1-2) Thiên 
Chúa đã ban cho Đức Giêsu dầu “của Thánh Thần và 
quyền năng”, và “đi tới đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó 
và chữa lành mọi kẻ bị ma qui kèm chế ” (Công vụ 10, 38). 
Như lời của Irénée: « Trong danh hiệu “Kitô” Đắng đã 
được xức dầu, phải hiểu ngàm Đắng đã xức dầu, và dầu 
mà ngài đã thụ nhận: Đắng xức dầu là Chúa Cha, Đắng 
được xức dầu là Chúa Con, được xức dầu trong Chúa 
Thánh Thần, tức là Dầu. Như Lời Thiên Chúa nói lên điều 
đó qua miệng của Isaia: ' “Thần Linh Chúa ở trên tôi, vì Ngài 
đã xúc dầu tôi” (Is 61, 1-2), nghĩa là Chúa Cha là Đắng đã 
xức dầu và Chúa Con là Đắng đã được xức dầu và Dầu là 
Chúa Thánh Thần » [21]. 


55- Như thế, phổ quát tính nơi giao ước của Thánh Thần là 
phổ quát tính giao ước trong Đức Giêsu. Ngài đã tự dâng 
hiến cho Chúa Cha nhờ sức mạnh Thánh Thần vĩnh cửu 
(He 9, 14), trong Chúa Thánh Thần, Ngài đã được xức 
dầu. Dầu này chảy tràn trên Đức Kitô toàn thể, trên những 
Kitô hữu được Thánh Thần xức dầu, và trên Hội Thánh. 
Inhatiô thành Antiokia đã từng quả quyết rằng Đức Giêsu 
đã nhận sự xức dầu “để xông một hương thơm của sự 
không hư nát cho Hội Thánh Ngài” [22]. Theo lrénée, “Đức 
Giêsu đã được xức dầu trong giòng sông Giorđanô để khi 
chúng ta được tiếp nhận nguồn phong phú của Dầu này, 


43 


nm 


chúng ta được cứu độ” [23] . Còn Grêgôriô thành Nysse thì 
diễn tả sự việc đó bằng một hình ảnh đẹp và sâu xa: “Ý 
niệm xức dầu gợi lên (...) rằng không có một khoảng cách 
nào giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thực thế, cũng 
như lý trí và cảm giác không hề biết được có những trung 
gian nào cả giữa làn da nơi cơ thể ta và dầu, thì sự tiếp 
cận giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng trực tiếp 
tức khắc như thế; cho nên ai chuẩn bị gặp gỡ Chúa Con 
bằng đức tin thì nhất thiết phải được xức dầu. Mọi phần 
đều tràn đầy Thánh Thần” [24] . Trong một nghĩa nào đó, 
Đức Kitô hàm ngụ toàn thể mọi người, vì Đức Kitô đã kết 
hợp với mọi người (GS 22). Đức Giêsu còn nói: “Khi các 
con đã làm việc gì cho một người bé nhỏ nhất trong anh 
em ta, thì chính các con đã làm việc đó cho Ta” (Mt 25, 
40). 


56- Hội Thánh là môi trường ưu tiên để Chúa Thánh Thần 
hoạt động. Trong Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô, Chúa 
Thánh Thần ban nhiều đặc ân khác nhau vì ích chung 
(xem 1 Co 12, 4-11). Danh ngôn của lrénée sau đây nói 
lên điều đó: “Ở đâu có Hội Thánh, thì ở đấy có Thánh Thần 
Thiên Chúa; và ở đâu có Thánh Thần Thiên Chúa, thì ở đó 
là Hội Thánh và mọi ân sủng” [25] . Và thánh Gioan Kim 
Khẫu nói rằng: “Nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì 
hẳn Hội Thánh không có; nếu Hội Thánh có, đó là một dấu 


ÀA s 


chỉ hiển nhiên về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần” [26] 


57 — Một vài đoạn Tân Ước cũng cho thấy tầm phổ quát 
của tác động Chúa Thánh Thần, trong sứ mệnh rao truyền 
Phúc Âm của Hội Thánh cho mọi người. Chúa Thánh Thần 
đi trước và hướng dẫn việc rao truyền, Ngài là căn nguồn 
việc truyền giáo cho lương dân (Cv 10, 19. 44-47). Thánh 
Thần giúp lướt thắng tội lỗi của Babel. Ngược với mưu 


44 


toan của các thợ xây tháp Babel, muốn tự sức mình vươn 
lên trời nơi Thiên Chúa ngự, nay là Chúa Thánh Thần từ 
trời xuống như là một ơn huệ, ban cho con người có khả 
năng nói tất cả các thứ tiếng, và mỗi người có thể nghe 
được những việc kỳ diệu của Thiên Chúa trong tiếng nói 
riêng của mình (Công vụ 2, 1-11). Tháp Babel là một nỗ 
lực thực hiện sự hiệp nhất không có phổ quát tính: "Chúng 
ta hãy tự làm ra cho mình một danh xưng (một dấu. chỉ vê 
sự hiệp nhất) để khỏi phải tản mác trên mặt địa cầu” (St 
11,4). Lễ Hiện xuống là hồng ân của phổ quát tính trong 
Hiệp nhát: “Tất cả được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu 
nói nhiều loại tiếng khác nhau, tùy theo Chúa Thánh Thần 
ban cho họ nói.” (Công vụ 2, 4). Trong hồng ân của Thánh 
Thần Hiện xuống, chúng ta thấy sự kiện toàn Giao Ước 
trên núi Si-nai, nay thật sự trở thành phổ quát (xem Xh 19, 
1 và tiếp theo). 


58 — Ơn của Chúa Thánh Thần là ơn của Đức Giêsu sống 
lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha (Cv 2, 32; xem Gioan 
14, 15. 26; 15, 26; 16,7; 20, 22); đó là một giáo huấn bền 
vững trong Tân Ước. Chính sự sống lại của Đức Giêsu 
được thực hiện với sự can thiệp của Thánh Thần (xem Rm 
1,4; 8, 11). Thánh Thần ban cho chúng ta là Thần Linh của 
Đức Kitô, Thần Linh của Chúa Con (xem Rm 8,9; Ga 4,6; 
Ph 1, 19; Cv 16,7). Hoạt động của Chúa Thánh Thần luôn 
luôn kết hợp với hành động phổ quát của Đức Giêsu. Các 
Thánh Phụ đã để lại cho chúng ta những lý chứng hiển 
nhiên về sự kiện đó [27] . Chính nhờ tác động của Chúa 
Thánh Thần mà chúng ta có thể rợp khuôn với hình ảnh 
của Đức Giêsu sống lại, Adam mới. Trong Ngài con người 
đạt được một cách dứt khoát phẩm giá từng được mời gọi 
để hoàn thành ngay từ thuở nguyên sơ: “Và tất cả chúng 
ta, màn che trên mặt đã được mở ra, chúng ta phản chiếu 
vinh quang của Chúa như trong một tám gương, chúng ta 


45 


được biến cải nên chính hình ảnh ấy, đi từ vinh quang đến 
vinh quang, do từ nơi Chúa, là Thánh Thần” (2 Co 3,18). 
Con người đã được to dựng theo hình ảnh của Thiên 
Chúa, nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nay được 
biến đổi theo hình ảnh của Thiên Chúa (hoặc của Đức 
Kitô) nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Cha 
là họa sĩ; Con Ngài là hình mẫu cho loài người; Thánh 
Thần là cây bút lông, với bút nầy con người được vẽ trong 
sự tạo dựng và trong công cuộc cứu chuộc. 


59 — Vì lý do đó, Chúa Thánh Thần đưa đến Đức Kitô. 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn tất cả mọi người đến với 
Đức Kitô, Đắng được xức dầu. Đến lượt Ngài, Đức Kitô 
hướng dẫn tất cả mọi người về với Chúa Cha. Không ai 
đến với Chúa Cha nếu không qua Đức Giêsu, vì chính 
Ngài là đường (Gioan 14,6), nhưng chính Chúa Thánh 
Thần là Đắng dẫn lối cho các môn đệ về với chân lý trọn 
vẹn (Gioan 16, 12-13). Từ ngữ “sẽ dẫn lối” (hodegései) 
hàm ngụ con đường (hódos), như thế Chúa Thánh Thần 
dẫn lối trên con đường là Đức Giêsu, Đắng đưa ta về với 
Chúa Cha. Nên không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa”, 
nếu không được Chúa Thánh Thần tác động (1 Co 12,3). 
Từ ngữ “Đắng bênh đỡ” mà được Gioan dùng cho chúng 
ta thây rằng Chúa Thánh Thần là “luật sư” trong vụ án đã 
bắt đầu ở Giêrusalem, và mãi tiếp tục trong lịch sử. Chúa 
Thánh Thần Bênh-Đỡ ở trong các môn đệ Chúa Giêsu sẽ 
bênh vực Đức Giêsu về các lời buộc tội chống lại Ngài ở 
trong các môn đệ Chúa Giêsu. “Chính Ngài sẽ làm chứng 
cho ta, và đến phiên các con, cũng phải làm chứng cho ta, 
vì các con ở với ta từ lúc ban đầu” (Gioan 15, 26-27). 


60 — Như thế, Chúa Thánh Thần là hồng ân của Đức 


Giêsu, và Thánh Thần dẫn chúng ta về với Đức Giêsu, 
mặc dù con đường cụ thê Thánh Thân dùng đề dân dắt 


46 


con người chỉ có một mình Thiên Chúa biết đến. Vatiacanô 
II đã diễn tả sự kiện đó rõ ràng như sau: “Vì Đức Kitô đã 
chết cho mọi người và vì ơn gọi tối hậu của con người 
thực sự là duy nhất, nghĩa là bởi Thiên Chúa, cho nên 
chúng ta phải tin chắc rằng Chúa Thánh Thần ban cho tất 
cả mọi người khả năng được tham dự vào mầu nhiệm 
phục sinh, cách nào đó chỉ có Thiên Chúa biết mà thôi” 
(GS 22). Xác quyết đặc tính phổ quát của hành động Chúa 
Thánh Thần, mà không đặt trong tương quan với Đức 
Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, chết và sống lại, là một 
xác quyết không có một ý nghĩa gì. Hơn nữa nhờ sức 
mạnh tác động của Thánh Thần, tất cả mọi người có thể 
kết hợp với Đức Giêsu, Đắng đã sống, đã chết và đã được 
phục sinh trong một nơi và một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, 
tác động của Thánh Thần không chỉ giới hạn ở chiều kích 
nội tâm và cá nhân con người, nhưng còn liên hệ đến các 
chiều kích xã hội: “Cũng một Chúa Thánh Thần ấy đã hành 
động trong công cuộc nhập thể, trong đời sống, cái chết và 
sự sống lại của Đức Giêsu, và đang hành động trong Hội 
Thánh. Ngài không tự thay thế Đức Kitô và không láp đầy 
khoảng trống giữa Đức Kitô và Lời Thiên Chúa, như giả 
thiết từng được nêu lên. Điều mà Chúa Thánh Thần làm 
trong tâm hồn của con người và trong lịch sử các dân tộc, 
trong các nền văn hóa và các tôn giáo, là chu toàn nhiệm 
vụ chuẩn bị cho Tin Mừng. Công việc đó của Chúa Thánh 
Thần phải được thực hiện trong tương quan với Đức Kitô 
(TÐ. RM 29). 


61 — Môi trường ưu tiên cho hoạt động của Chúa Thánh 
Thần là Hội Thánh, thân thể Chúa Kitô. Nhưng tất cả các 
dân tộc, bằng nhiều cách khác nhau, được mời gọi hiệp 
nhất với Dân Chúa mà trong đó Thánh Thần không ngừng 
hoạt động: “Đặc tính phổ quát, một đặc điểm của Dân 
Chúa, là ơn huệ Thiên Chúa nhờ đó Hội Thánh luôn nỗ lực 


47 


một cách hữu hiệu qui tụ toàn thể nhân loại và do mọi sự 
tốt lành nơi họ vào Đức Kitô Đắng Thủ lãnh, trong sự hiệp 
nhất với Thánh Thần Ngài (...).Vì thế tất cả mọi người 
được mời gọi vào sự hiệp nhất Công giáo này của Dân 
Chúa, sự hiệp nhất ấy loan báo và cổ võ nền hòa bình 
chung. Các tín hữu Công giáo cũng như những ai tin vào 
Đức Kitô và cuối cùng là mọi người, tất cả đều được ơn 
Chúa kêu gọi để được cứu độ, tất cả đều thuộc về cùng 
một sự hiệp nhất nầy, và được xếp đặt để hướng về sự 
hiệp nhất đó — bằng nhiều cách khác nhau — (LG 13). 
Chính tính phổ quát của hành động cứu độ do Đức Kitô và 
do Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về 
chức năng của Hội Thánh như là bí tích phổ quát ơn cứu 
độ. 


II.4- “Hội Thánh, nhiệm tích phổ quát ơn cứu độ” 
(Ecclesia, Universale salutis sacramentum) 


62 — Không thể khai triển thần học các tôn giáo mà không 
lưu ý đến sứ mệnh cứu độ có tính cách phổ quát của Giáo 
hội, được xác minh bởi Thánh kinh và bởi Truyền thống 
đức tin của Giáo hội. Sự thẩm định thần học các tôn giáo 
từ lâu đã không thể quan niệm được, bởi vì nguyên tắc 
"ngoài Hội Thánh, không có sự cứu độ” (Extra Ecclesiam, 
nulla salus) được hiểu theo một nghĩa độc chuyên. Với 
giáo lý về Hội Thánh như là “nhiệm tích phổ quát của ơn 
cứu độ” hoặc “nhiệm tích của Nước Thiên Chúa”, thần học 
đang cố gắng đi vào một phương cách mới đề đề cập đến 
vấn đề. Giáo huấn này trở về với quan điểm về nhiệm tích 
Giáo hội trong Tân ước đã được Công đồng Vaticanô II 
nhắc lại. 


63- Ngày nay câu hỏi đầu tiên không phải là để biết con 
người có thê đạt được sự cứu rôi hay không, nêu họ 


48 


không thuộc về Hội Thánh hữu hình. Về phương diện thần 
học, khả năng đó được xem là chắc chắn. Sự kiện có 
nhiều tôn giáo khác nhau mà Kitô hữu luôn luôn ý thức, sự 
hiểu biết kỹ lưỡng hơn về chính các tôn giáo này, việc cần 
đối thoại với các tôn giáo, khả năng nhận định rõ ràng hơn 
về những giới tuyến không gian và thời gian của Hội 
Thánh, tất cả những việc đó nêu lên câu hỏi: Liệu chúng ta 
còn có thể cho rằng Giáo hội cần thiết cho ơn cứu rồi hay 
không? Và làm sao để dung hợp nguyên tắc này với ý 
muôn cứu độ mọi người của Chúa? 


A- “Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ “ (Extra 
Ecclesiam nulla salus) 


64 - Đức Giêsu đã nối kết việc loan báo Nước Thiên Chúa 
với Giáo hội Ngài. Sau cái chết và sự sống lại của Đức 
Giêsu, Dân Chúa lại được kết hợp; lần này sự kết hợp 
được thực hiện nhân danh Đức Giêsu Kitô. Giáo hội của 
người Do Thái và của cả dân ngoại đã được hiểu như là 
công trình của Thiên Chúa, và là cộng đồng trong đó người 
ta sống kinh nghiệm về tác động của Chúa được vinh 
thăng và tác động do Thánh Linh của Ngài. Bí tích rửa tội 
nhân danh Đức Giêsu Kitô — (phương thế để tham dự vào 
sự chết mang lại ơn cứu rỗi của Ngài) — bí tích tha tội, và 
việc gia nhập vào cộng đồng ơn cứu độ, tất cả được kết 
hợp với đức tin vào Đức Giêsu Kitô — Đắng trung gian phổ 
quát của ơn cứu độ. (xem Mc 16,16; Gioan 3, 5). Chính vì 
thế mà bí tích rửa tội được so sánh với con tàu của ơn cứu 
độ (1 P 3, 20 tiếp theo). Theo Tân ước, sự cứu rỗi được 
đặt trên nền móng của sự trung gian cứu độ duy nhất nơi 
Đức Giêsu Kitô. 


65- Sự cần thiết của Hội Thánh đối với việc cứu độ phải 
được hiêu theo hai nghĩa: sự cân thiêt phải gia nhập Hội 


49 


Thánh đối với những ai tin vào Đức Giêsu, và sự cần thiết 
của sứ vụ Hội Thánh cho công cuộc cứu độ; vì Hội Thánh 
tiếp nhận trọng trách Thiên Chúa trao là phải thực hiện 
Nước Chúa đang đến. 


66- Trong thông điệp Mystici Corporis, Đức Piô XII đề cập 
đến vấn đề mối tương quan giữa Hội Thánh và những ai 
đạt đến sự cứu độ ngoài sự hiệp thông hữu hình với Hội 
Thánh. Ngài nói: Họ được xếp đặt ở trong thân thể mầu 
nhiệm của Đức Kitô do một ước muốn vô thức (DS 3821). 
Sự chống đối của tu sĩ dòng Tên người Mỹ Leonard 
Feeney, nhắn mạnh đến lối giải thích chấp nhất về câu 
"Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” (Extra Ecclesiam 
nulla salus) là dịp để Bộ Thánh Vụ viết thư cho Tổng giám 
mục Boston, ngày 8.8.1949, bác bỏ lối giải thích nầy của 
Freeney và minh định về giáo huấn của Đức Piô XII. Bức 
thư phân biệt giữa sự cần thiết gia nhập Hội Thánh để 
được cứu độ (necessitas proecepti) và sự cần thiết của 
những phương tiện thiết yếu cho sự cứu độ (intréseca 
necessitas); tương quan với những phương thế này, Hội 
Thánh là một sự hỗ trợ tổng quát cho sự cứu độ (DS 3867- 
3869). Trong trường hợp ở vào hoàn cảnh không hiểu biết 
bất khả kháng, thì chỉ cần ước muốn mặc nhiên thuộc về 
Giáo hội; ước muốn đó hiện hữu khi một người khao khát 
thực hiện ý muốn của mình cho hợp với ý của Thiên Chúa 
(DS 3870). Nhưng đức tin, theo nghĩa của He 11,6 và tình 
yêu thì luôn luôn cần thiết phải có (DS 3872). 


67- Công đồng Vaticanô II lấy lại câu “Ngoài Giáo hội 
không có ơn cứu độ” (Extra Ecclesiam nulla salus). Nhưng 
với câu nầy, Công đồng minh nhiên nói với những người 
Kitô hữu, và giới hạn hiệu lực của nó đối với những ai biết 
đến sự cần thiết của Hội Thánh để được cứu độ mà thôi. 
Công đồng cho rằng xác quyết ấy được xây dựng trên nền 


50 


tảng của sự cần thiết đức tin và của bí tích rửa tội mà Đức 
Kitô quả quyết (LG 14). Như thế, Công đồng đã mặc nhiên 
dùng giáo huấn của Đức Piô XII, đồng thời làm nỗi bật tính 
cách huấn dụ nguyên thủy của câu nói này. 


68- Khác với Đức Piô XII, Công đồng không còn nói đến 
“Ước muốn mặc nhiên” (votum implicitum) và chỉ áp dụng 
chữ “Ước muốn” (votum) nơi ước muốn minh nhiên của 
những người dự tòng muốn gia nhập Hội Thánh (LG 14). 
Còn về những người không phải là Kitô hữu, Công đồng 
nói rằng họ được sắp đặt một cách khác để thuộc về Dân 
Chúa. Theo những phương thức khác nhau, qua đó ý 
muốn cứu độ của Thiên Chúa bao gồm cả những người 
không phải Kitô hữu, Công đồng phân chia thành bốn 
nhóm: trước hết, là những người Do Thái, thứ đến là 
người Hồi giáo; thứ ba là những ai không mang lỗi gì về 
phía mình, nhưng không biết đến Phúc âm của Đức Kitô 
và không biết Hội Thánh, họ tìm kiếm Thiên Chúa với tám 
lòng chân thành và cố gắng chu toàn Ý muốn của Ngài 
được biết đến qua lương tâm; và thứ tư là những ai, không 
do lỗi gì về phần mình, nhưng chưa đạt đến sự nhìn nhận 
rõ rệt về Thiên Chúa, nhưng mặc dù thế, họ vẫn cố gắng 
sống một cuộc sống ngay chính (LG 16). 


69- Những ơn huệ mà Chúa ban cho mọi người để họ 
được cứu độ, theo Công đồng, là do ý muốn cứu độ phổ 
quát của Ngài (LG 2; 3; 16; AG 7): Sự kiện người không 
phải Kitô hữu cũng được sắp đặt để qui hướng về Dân 
Chúa dựa trên lời mời gọi tất cả mọi người đi vào ơn cứu 
độ; lời mời gọi đó hàm ngụ ơn gọi của mọi người thực hiện 
sự hiệp nhất công giáo của Dân Chúa (LG 13). Công đồng 
cho rằng tương quan mật thiết giữa hai ơn gọi này dựa 
trên sự trung gian duy nhất của Đức Kitô. Ngài hiện diện ở 


51 


giữa chúng ta trong thân thể của Ngài, đó là Hội thánh (LG 
14). 


70- Như thế chúng ta hiểu được ý nghĩa nguyên sơ của 
câu “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” (Extra Ecclesiam 
nulla salus) , là nhằm khích lệ những phần tử của Hội 
Thánh [28] cần trung kiên. Khi đưa câu này vào nội dung 
một câu bao quát hơn “Ngoài Đức Kitô không có ơn cứu 
độ” (Extra Christum nulla salus), thì câu ấy không còn thấy 
mâu thuẫn với lời mời tất cả mọi người đi vào sự cứu độ 
nữa. 


B- “Họ được tham dự vào mâu nhiệm Phục sinh” (Paschali 
Mysterio consociati) 

71- Hiến chế tín lý về Giáo hội “Ánh sáng muôn dân” 
(Lumen Gentium) nói đến một sự xếp đặt tuần tự hướng 
về Giáo hội đi từ quan điểm của lời mời gọi mọi người đi 
vào ơn cứu độ; lời mời gọi của ơn cứu độ hàm ngụ lời mời 
kết hợp với Giáo hội. Ngược lại, Hiến chế mục vụ “Vui 
mừng và hy vọng” (Gaudium et Spes) mở ra một đường 
hướng Kitô học, Thánh Thần học và cứu độ học rộng lớn 
hơn. Điều gì nói đến Kitô hữu thì cũng có giá trị cho mọi 
người thiện chí, nơi tâm hồn họ ân sủng tác động một cách 
vô hình. Họ cũng có thể được Chúa Thánh Thần kết hợp 
vào mầu nhiệm Phục sinh, và vì thế có thể họ được dự 
phần vào cái chết của Đức Kitô và đi đến sự sống lại.(GS 
22) 


72- Khi người không phải là Kitô hữu được thánh hóa bởi 
ân sủng Thiên Chúa, thông hiệp với màu nhiệm Phục sinh 
của Đức Giêsu Kitô, thì họ cũng hiệp thông với mầu nhiệm 
của Thân Thể Ngài là Hội Thánh. Mầu nhiệm Hội Thánh 
trong Đức Kitô là một thực tại năng động trong Chúa 


52 


Thánh Thần. Mặc dầu sự hiệp nhất có tính cách tinh thần 
nầy còn thiếu sự biểu lộ hữu hình trong việc tham gia vào 
Hội thánh, nhung người không phải là Kitô hữu, được 
thánh hóa cũng ở trong Hội Thánh là “Thân Thể Màu 
Nhiệm của Đức Kitô” và là “cộng đồng tinh thần” (LG 8). 
Chính trong nghĩa nầy mà các Thánh Phụ của Hội Thánh 
có thê nói rằng những người không phải Kitô hữu được trở 
thành công chính và thuộc về Hội Thánh từ Abel (ecclesia 
ab Abel). Trong khi những người nầy được tụ tập trong Hội 
Thánh phổ quát với Chúa Cha (LG 2), thì những kẻ thuộc 
về Hội Thánh chỉ “bằng thân xác”, nhưng không phải “bằng 


tâm hồn” lại sẽ không được cứu độ, bởi vì họ đã không 
trung kiên trong đức ái (LG 14). 


73- Như vậy chúng ta có thể không những nói đến một sự 
sắp xếp cho những người không phải Kitô hữu công chính 
hóa được tham dự mầu nhiệm Hội Thánh, mà cũng có thë 
nói đến một mối giây liên hệ với mầu nhiệm của Đức Kitô 
và của Thân Thể Ngài là Hội Thánh. Nhưng có lẽ không 
nên nói đến sự thuộc về Hội Thánh, ngay cả một sự thuộc 
về có tính cách tuần tự, hoặc là nói đến một sự hiệp nhất 
bất toàn với Giáo hội, vì đó là một lối nói dành riêng cho 
những người Kitô hữu không Công giáo (UR 3; LG 15); bởi 
vì Hội Thánh tự yếu tính là một thực thể hỗn hợp, được 
cấu thành bởi sự liên kết hữu hình và sự hiệp thông tinh 
thần. Dĩ nhiên, những người không phải là Kitô hữu không 
có lỗi gì về việc không thuộc về Hội Thánh. Họ hiệp thông 
với những người được mời gọi vào Nước Thiên Chúa và 
họ thực thi tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sự 
hiệp thông đó sẽ được tỏ hiện ra như Giáo hội phổ quát 
(Ecclesia universalis) vào lúc Nước của Thiên Chúa và của 
Đức Kitô được hoàn thành. 


53 


C- “Nhiệm tích phố quát của ơn cứu độ” (Universale salutis 
sacramentum) 


74- Một khi dựa vào tiền đề cho rằng mọi người đều có liên 
hệ với Giáo hội, thì sự cần. đến Giáo hội để có được sự 
cứu rỗi hẳn được hiểu là cần phải thuộc về Giáo hội. Và 
khi mà Giáo hội ý thức về hoàn cảnh thiểu số của mình, 
xét về mặt thời gian cũng như số lượng, thì sự cần thiết 
của chức năng cứu độ phổ quát được đặt lên hàng đầu. 
Sứ mệnh phổ quát của Giáo hội song song với xác tín về 
sự hiệu quả có tính cách nhiệm tích hướng đến sự cứu độ: 
sự phối hợp nầy đã tìm ra được lối diễn tả thần học trong 
danh xưng. Giáo hội là nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độ. 
Trong tư cách ấy, Giáo hội nỗ lực phục vụ công cuộc 
Nước Chúa đến, trong sự nối kết tất cả mọi người với 
Thiên Chúa và trong sự hiệp nhất những con người lại với 
nhau (LG 1). 


75- Thiên Chúa đã thực sự mạc khải Ngài như tình yêu, 
không phải chỉ vì Ngài đã cho chúng ta thông phần vào 
Nước Thiên Chúa và những hoa trái của nó ngay từ bây 
giờ, nhưng còn ở việc Ngài gọi chúng ta và cứu thoát 
chúng ta để hợp tác đưa Nước Ngài đến. Như thế, Hội 
Thánh không phải chỉ là một dấu chỉ, mà cũng còn là một 
dụng cụ làm cho Nước Thiên Chúa vụt đến. Hội Thánh chu 
toàn sứ mệnh của mình với tư cách là nhiệm tích phổ quát 
của ơn cứu độ, bằng việc chứng tá đức tin (martyria), 
phụng vụ (leiturgia) và phục vụ (diakonia). 


76- Qua chứng tá của Phúc âm (martyria) về công cuộc 
cứu chuộc mọi người đã được Đức Giêsu Kitô hoàn thành, 
Hội Thánh loan báo cho mọi người màu nhiệm Phục sinh 
của ơn cứu độ hiến ban cho họ hoặc họ đã từng sống mầu 
nhiệm đó mà không biết. Là nhiệm tích phổ quát của ơn 


54 


cứu độ, Hội Thánh tự bản chất là một Hội Thánh truyền 
giáo. Bởi vì Thiên Chúa trong tình yêu của mình không 
những kêu gọi con người đạt đến sự cứu độ tối hậu của họ 
bằng sự hiệp thông với Ngài; nhưng hơn thế nữa, ơn gọi 
toàn diện của con người còn đòi buộc sự cứu độ của mình 
phải được thực hiện, không phải chỉ trong việc phục vụ cho 
“bóng mờ của những. điều sẽ đến” (Col 2, 17), nhưng trong 
sự hiểu biết đầy đủ về chân lý, trong sự hiệp thông với Dân 
Chúa và trong sự hợp tác tích cực đưa Nước Chúa đến, 
một sự hiểu biết được cũng cố bởi niềm hy vọng chắc 
chắn vào sự kiên trung của Thiên Chúa.(AG 1-2). 


77- Trong phụng vụ (leiturgia) — nghĩa là việc cử hành mầu 
nhiệm phục sinh — Hội Thánh di diện cho toàn nhân loại 
hoàn thành sứ mệnh phục vụ tế lễ của mình. Theo ý muốn 
của Chúa, Phụng vụ dùng phương cách hữu hiệu mang lại 
ơn ích cho mọi người khi tái diễn tác động của Đức Kitô 
Đắng ' 'đã mặc lấy tội lỗi” vì chúng ta (2 Co 5, 21) và đã bị 
“treo lên trên thập tự giá” (Ga 3, 13) thay cho chúng ta, để 
giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi (LG 10). Cuối cùng trong việc 
phục vụ (diakonia), Hội Thánh làm chứng về sự tự hiến 
đầy yêu thương của Thiên Chúa cho con người cũng như 
sự xuất hiện của triều đại công lý yêu thương và hòa bình. 


78- Sứ mệnh của Hội Thánh như là nhiệm tích phổ quát 
của ơn cứu độ cũng còn là việc phải làm sao để “mọi dấu 
vết của thiện hảo, bất luận là dấu vết nào, vốn hiện diện 
trong tâm hồn và tư tưởng của con người, không những 
đừng để chết đi, nhưng ngược lại phải được thanh tẩy, 
nâng lên và đưa đến mức toàn thiện” (LG 17). Vì tác động 
của Chúa Thánh Thần đi trước và đôi khi còn xuất lộ ra 
một cách hữu hình, nên sinh hoạt tông đồ (AG 4) và hoạt 
động của Hội Thánh cũng có thể biểu lộ trong nỗ lực tìm 
kiếm sự cứu thoát và nổi khắc khoải tôn giáo của con 


55 


người. Mầu nhiệm Phục sinh, mà ý Thiên Chúa muốn tất 
cả mọi người được dự phần, là một thực tại cứu độ bao 
hàm toàn thể nhân loại; thực tại cứu độ ấy nối kết từ trước 
Giáo hội với những người không phải là Kitô hữu, những 
người mà Giáo hội tìm đến; thực tại đó gắn liền Giáo hội 
với công tác phục vụ Mạc khải, công tác mà Giáo hội luôn 
phải thực hiện. Một khi Hội Thánh biết, cân nhắc và tiếp 
nhận điều thật và điều tốt mà Thánh Thần đã thực hiện nơi 
những lời nói và hành vi của những người không phải là 
Kitô hữu, thì Giáo hội lại càng thật sự trở thành Giáo hội 
công giáo hơn, “Giáo hội đó nói tất cả các thứ tiếng, hiểu 
và ôm ãm tất cả các ngôn ngữ trong đức ái của mình, và 
như thế Giáo hội chiến thắng sự phân tán của Babel”.(AG 
4). 


79- “Vì thế cho nên dân truyền giáo này, mặc dù chưa phải 
là toàn dân và thường còn được thấy như là một đoàn 
chiên nhỏ, nhưng cống hiến cho toàn nhân loại hạt mầm 
dũng mạnh nhất đem lại sự hiệp nhất, hy vọng và cứu độ. 
Dấu ấy được Đức Kitô thiết lập để thông truyền sự sống, 
bác ái và chân lý; nó là dụng cụ đầy hiệu năng của ơn cứu 
chuộc cho mọi người; nó được gửi đến để làm ánh sáng 
thế gian và muối đất” (xem Mt 5, 13-16) — (LG 9). 


[1] Dường như nên chọn lối đọc nầy hơn là lối đọc của cuốn Vulgate, 
omnem hominem venientem in mundum.. Cuốn Néo-vulgate dịch 
veniens in mundum. 

[2] Xem Apol I 5, 4; II 6, 7; 7, 2-3. 

[3] Xem Apol I 46, 2-4; II 6, 7; 7, 1-3. 

[4] Xem Apol I 44, 10; II 10, 2; 13, 2-6. 

[5] Xem Protr I 6, 4; X 98, 4 (SC 2 bis, 60; 166); Ped I 96, 1 (SC 70, 
280). 

[6] Xem Protr. X 110, 1-3 (SC 2 bis, 178). 

[7] Xem Strom. I 37, 1-7 (SC 30, 73-74). 


56 


[8] Xem Strom. VỊ 67, 2 (GCS 15, 465). 

[9]Xem Strom. | 28, 1-3; 32, 4 (SC 30, 65; 69); VI 153-154 (GCS 15, 
510 tiếp theo). 

[10]Xem Strom I 56-57 (SC 30, 89-92). 

[11] Giustinô Apol | 44, 8-9; 59-60 

[12] Clêmentê thành Alexandria, Protr VỊ 70 (SC 2 bis, 135); Strom I 
59-60; 87, 2 (SC 30, 93 tiếp theo; 113); II 1, 1(SC 38, 32 tiếp theo). 
[13] Xem Adv. Haer III 16, 6; 18, 1 (SC 211, 312; 342); IV 6, 7; 20,4; 
28, 2 (SC 100, 454; 634 tiếp theo; 758); V 16, 1 (Sch 153, 214); 
Demons. 12 (SC 406, 100). 

[14] Xem Adv. Haer IV 34, 1 (Sch 100, 846 tiếp theo). 

[15] Contra Apol. XVI (PG 45, 1153); cũng xem Irénée thành Lyon; 
Adv. Haer II 19, 3 (SC 406, 130); V 12, 3 (Sch 153, 150); Demons. 33 
(Sch 406, 130); Hilariô thành Poitiers In Mt. 18, 6 (Sch 258, 80 tiếp 
theo). 

[16] Hilariô thành Poitiers. Tr. Ps 13, 14; 14, 5. 17; 51, 3 (CSEL 22, 81; 
87 tiếp theo; 96; 98). 

[17] Xem Origène, In Lục. hom. 35 (CGS Orig. W. 9. 200 tt); De Princ. 
IV 11-12 (Or. W 5, 339 tt); Augustinô Civ. Dei V 13. 19 (CCL 47, 146- 
148; 154-156). 

[18] De carnis res. (De res. mort.) 6 (CCI 2, 928; trích trong GS 22, số 
20): “quodcumque limus exprimebatur, Christus cogitabatur, homo 
futurus”; Ngài tiếp liền sau đó: “Id utique quod finxit, ad imaginem Dei 
fecit illum, scilicet Christi (...) Ita limus ille, iam tunc imaginem induens 
Christi futuri in carne, non tantum Dei opus erat, sed et pignus”; cũng 
như trong Adv. Prax. XII 4 (CCL 2, 1173). 

[19] Xem Adv. Haer III 22, 3 (SC211, 438). 

[20] Ngoài các bản đã trích, xem Augustinô. Ep. 137, 12 (PL 33, 520 tt) 
Retr. I 13,3 (PL 32, 609). 

[21] Xem Adv. Haer III 18, 3 (SC 211, 350-352). Y kiến này được lặp 
lại gần như y nguyên bởi Basiliô thành Césarée — De Spiritu Sancto XII 
28 (Sch 17 bis, 344), và Ambrôsiô thành Milanô, De Spiritu Sancto I 3, 
44 (CSEL 79, 33). 

[22] Ad Ephesios 17, 1 (SC 10, 63). 

[23] Adv. Haer III 9,3 (SC 211, 112). Đối với Irénée, Thánh Thần còn 
xuống trong Đức Giêsu để “quen với việc” cư ngụ trong nhân loại, 
(T1đd. 17, 1 (330). 

[24] De Spir. Sancto contra Macedonianos 16 (PG 45, 1321 A - B). 
[25] Irénée Adv. Haer. IIl 24, 1 (SC 211, 474). 

[26] Hom. Pent I 4 (PG 49, 459). 

[27] Chẳng hạn nơi Irénée thành Lyon Adv. Haer III 17,2 (SC 211, 


57 


334): “(...) Dominus accipiens munus a Patre ipse quoque his donavit 
qui ex ipso participantur, in universam terram mittens Spiritum 
sanctum”; Hilario thành Poitiers, Tr. Ps. 56, 6 (CSEL 22, 172): “Et quia 
exaltatus super caelos impleturus essèt† in terris omnia sancti spiritus 
gloria, subiecit: et super omnem terram gloria tua (PS 57, 6. 12). Cum 
effusum super omnem carnem spiritus donum gloriam exaltati super 
caelos domini protestaretur” 

[28] Xem Origène, In Jesu Nave 3,5 (SC 71, 142 tt); Cyprianô, De cath. 
unit. 6 (CSEL 3/1, 214 tt); Ep. 73, 21 (CSEL 3/2, 795) 


Chương 3 — Một vài hệ luận cho nền thần học về 
các tôn giáo 


80- Một khi đã nghiên cứu khởi nguồn sự cứu độ nơi Chúa 
Cha, việc trung gian phổ quát nơi Đức Kitô, tính phổ quát 
nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chức năng của Hội Thánh trong 
việc cứu độ mọi người, bây giờ chúng ta có được những 
yếu tố để phác họa một nền thần học các tôn giáo. Trước 
hoàn cảnh đa nguyên tôn giáo, ta thấy khuôn khổ của vấn 
đề nằm trong thắc mắc: ý nghĩa phổ quát của Đức Giêsu 
Kitô; sự tương quan của ý nghĩa đó đối với các tôn giáo; 
cũng như vấn đề chức năng của các tôn giáo trong ý định 
của Thiên Chúa — ý định này không là gì khác ngoài việc 
thu góp mọi sự vào Đức Kitô (Ep 1, 10). Không có gì phải 
ngạc nhiên trong việc sử dụng lại các chủ đề xa xưa của 
truyền thống để làm sáng tỏ những hoàn cảnh mới. Về 
phương diện tích cực, phải duy trì ý nghĩa phổ quát của 
Đức Giêsu và Thánh Thần của Ngài, cũng như sự phổ 
quát của Hội Thánh. Thật thế, Hội Thánh nây loan truyền 
Phúc âm, phục vụ nhân loại bằng việc tế tự thuộc chức 
năng tư tế của mình trong việc cử hành phụng vụ của mầu 
nhiệm phục sinh. Về phương diện tiêu cực, tính phổ quát 
đó có tính cách độc chuyên: Không có Lời Thiên Chúa nào 
mà không phải là Đức Kitô, và cũng không có Thánh Thần 
nào không phải là Thánh Thần của Đức Kitô. Chính trong 
nội vi của các tiêu mốc này, chúng ta nhận diện các vấn đề 


58 


cụ thể sắp được khai triển một cách kỹ lưỡng hơn. Chúng 
ta sẽ nghiên cứu một SỐ điêm đã được đê cập đên trong 
phân “thực trạng của vân đê” (status quaestionis). 


III.1- Giá trị cứu độ của các tôn giáo 


81- Sự cứu độ có thể thực hiện ngoài Hội Thánh đối với 
những người sống theo lương tâm mình không còn phải là 
một đối tượng để tranh cãi. Như chúng ta đã thấy ở phần 
trình bày trên, sự cứu độ đó không thể có được một cách 
độc lập với Đức Kitô và Hội Thánh của Ngài. Nó được xây 
dựng trên sự hiện diện phổ quát của Chúa Thánh Thần, 
không thể tách rời ra khỏi mầu nhiệm phục sinh của Đức 
Giêsu (LG 22; RM 10 ...). Một số bản văn của Công đồng 
Vaticanô II đặc biệt nói về những tôn giáo không phải là 
Kitô giáo như thế nầy: Những người chưa hề nhận biết 
Phúc âm được xếp đặt bằng nhiều cách để thuộc về Dân 
Chúa, và việc gia nhập vào các tôn giáo khác nhau dường 
như không phải không liên hệ đến những hậu quả của việc 
“xếp đặt” này (LG 16). Người ta nhìn nhận rằng có những 
tia chân lý nơi các tôn giáo khác nhau, soi dọi mọi người 
(NA 2), có những hạt giống của Lời Thiên Chúa (AG 11). 
Theo sự quan phòng của Thiên Chúa, trong các tôn giáo 
có những sự tốt lành và chân thực (OT 16), có những yêu 
tố chân lý, ân sủng và thiện hảo không những nơi tâm hồn 
con người, mà còn thấy trong những lễ nghi và tập tục của 
các dân tộc, mặc dù tất cả cần phải được “thanh lọc, thăng 
hóa và đưa đến mức toàn hảo” (AG 9; LG 17). Nhưng nếu 
nói rằng các tôn giáo tự mình có thể có một giá trị trong 
khuôn khổ của sự cứu độ, thì đó là một điểm còn cần bàn 
cãi. 


82- Thông điệp “Sứ mệnh Đắng Cứu chuộc” (Redemptoris 
Missio), rập theo và khai triên đường hướng của Công 


59 


đồng Vaticanô II đã nhắn mạnh rõ rệt hơn nữa về sự hiện 
diện của Chúa Thánh Thần, không phải chỉ ở trong những 
con người thiện chí với tư cách cá nhân, nhưng còn ở 
trong xã hội và lịch sử, trong các dân tộc, các nên văn hóa, 
các tôn giáo; và tất cả điều đó luôn qui chiếu về Đức Kitô 
(RM 28, 29). Có một hành động phổ quát của Chúa Thánh 
Thần, không thể tách rời cũng không thể lẫn lộn với hành 
động đặc thù mà Ngài hoạt động trong Thân Thể Đức Kitô 
đó là Hội Thánh (Tlđd). Từ câu trúc của Chương II của 
Thông điệp này, tựa đề là “Thánh Thần, Đắng thúc đẩy sứ 
mệnh truyền giáo”, có thể nói được rằng hai cách hiện diện 
và hành động ây của Chúa Thánh Thần đều phát xuất từ 
mầu nhiệm Phục sinh. Thực vậy, các số 28-29, nói về sự 
hiện diện phổ quát, sau khi đã khai triển ý tưởng về truyền 
giáo do Chúa Thánh Thần thúc đây (các số 21-27). Phần 
cuối số 28 quả quyết rõ ràng rằng chính Đức Giêsu sống 
lại đang hành động trong tâm hồn con người là nhờ bởi 
sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần 
ban phát các hạt giống của Lời Thiên Chúa hiện diện trong 
các nghi lễ và các tôn giáo. Việc phân loại thành hai tác 
động khác biệt của Chúa Thánh Thần không thể đưa đến 
việc tách rời hai tác động đó, làm như chỉ có tác động đầu 
mới có sự tương quan với màu nhiệm cứu chuộc của Đức 
Kitô. 


83- Thông điệp cũng đề cập đến sự hiện diện Chúa Thánh 
Thần và hành động Thiên Chúa trong các tôn giáo (RM 55 
— 56) trong bối cảnh đối thoại với anh em thuộc các tôn 
giáo khác. Các tôn giáo cũng là một thách đố cho Hội 
Thánh, vì chúng thúc đẩy Hội Thánh nhận ra dấu chỉ sự 
hiện diện của Đức Kitô và hành động của Chúa Thánh 
Thần. “Thiên Chúa mời gọi các dân tộc quay về với Ngài 
trong Đức Kitô. Ngài muôn thông ban cho mọi người sự 
Mạc khải và tình yêu trọn vẹn của Ngài. Ngài cũng không 


60 


quên tỏ lộ sự hiện diện của Ngài bằng nhiều cách, không 
những cho các cá nhân nhưng còn cho các dân tộc, bằng 
những kho tàng tinh thần phong phú mà các tôn giáo của 
họ là một biểu lộ chính và thiết yếu, mặc dù còn có những 
thiếu sót, bát câp và làm lẫn” (RM 55). Tuy nhiên ở đây 
cũng cần biết răng có sự khác biệt với sự hiện diện của 
Thiên Chúa do Đức Kitô và Phúc âm Ngài mang lại. 


84- Vì đã nhìn nhận một cách minh nhiên rằng Thánh Linh 
Đức Kitô hiện diện nơi các tôn giáo, chúng ta không thể 
phủ nhận việc các tôn giáo, trong tư cách của mình, có thể 
thực thi một chức năng cứu độ nào đó, nghĩa là các tôn 
giáo có thể giúp con người đạt đến cứu cánh tối hậu của 
mình, mặc dù còn mập mờ thiếu sót. Trong các tôn giáo, 
mối tương quan giữa con người và Đắng Tuyệt đối, nghĩa 
chiều kích siêu việt được nêu lên rõ rệt. Thực khó mà nghĩ 
rằng những điều Chúa Thánh Thần thực hiện trong tâm 
hồn mỗi người có một giá trị cứu độ, trong khi đó những 
điều mà cũng do chính Thánh Thần ấy thực hiện trong các 
tôn giáo và trong các nền văn hóa lại không có giá trị cứu 
độ như thế. Giáo huấn của Hội Thánh gần đây dường như 
không cháp nhận một sự phân biệt triệt để như vậy. Ngoài 
ra cần phải lưu ý rằng nhiều bản văn mà chúng ta đã qui 
chiếu không những chỉ nói đến các tôn giáo mà còn nhắc 
đến các nền văn hóa, lịch sử các dân tộc v.v...bên cạnh 
các tôn giáo này. Tát cả các dữ kiện đó cũng có thể được 
các yếu tố ân sủng tác động. 


85- Thánh Thần tác động trong các tôn giáo cũng chính là 
Chúa Thánh Thần, Đắng dìu dắt Hội Thánh. Nhưng sự 
hiện diện phổ quát của Chúa Thánh Thần không thể so 
sánh với sự hiện diện đặc biệt của Ngài trong Hội Thánh 
của Đức Kitô. Không thể loại bỏ giá trị cứu độ của các tôn 
giáo, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả mọi điều 


61 


trong các tôn giáo đều có tính cách cứu độ. Đừng quên 
rằng có sự hiện diện của thần ác, gia sản của tội lỗi, sự bất 
toàn nơi sự đáp ứng của con người trước hành động của 
Thiên Chúa.v.v... (xem Tài liệu Đối thoại và Rao truyền 30- 
31). Chỉ một mình Hội Thánh là Thân Thể của Đức Kitô, và 
chỉ trong Hội Thánh áy Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt 
động đắc lực. Do đó không ai có thể hững hờ với việc gia 
nhập Hội Thánh Đức Kitô và tham dự vào sự sung mãn 
của các ân huệ cứu độ trong Hội Thánh (RM 55). Các tôn 
giáo có thể thực thi chức năng “chuẩn bị cho Phúc âm” 
(proeparatio evangelica). Các tôn giáo có thể sửa soạn cho 
các dân tộc và văn hóa khác nhau tiếp nhận biến cố cứu 
chuộc đã xảy ra rồi. Trong ý nghĩa ấy, chức năng của các 
tôn giáo không thể so sánh với chức năng của Cựu ước. 
Bởi vì Cựu Ước đã chuẩn bị cho biến cố Đức Kitô đến. 


86- Sự cứu độ có được nhờ hồng ân Thiên Chúa trong 
Đức Kitô, nhưng cần phải có sự đáp ứng và thuận nhận 
của con người. Các tôn giáo cũng có thể giúp con người 
đáp ứng, một khi các tôn giáo thúc đây con người tìm kiếm 
Thiên Chúa, hành động đúng theo lương tâm của mình, và 
sống cuộc đời ngay chính (xem LG 16; VS. 94: ý thức đo 
đức của các dân tộc và các truyền thống tôn giáo cho ta 
thấy rõ hành động của Thánh Thần Thiên Chúa). Tìm kiếm 
sự thiện hảo tựu trung là một thái độ tôn giáo (xem VS. 9, 
12). Sự trả lời của con người trước lời mời gọi của Thiên 
Chúa, luôn luôn được tiếp nhận trong và bởi Đức Kitô [1] . 
Các chiều kích khách quan và chủ quan, đi xuống và đi 
lên, dường như phải đi đôi với nhau như đã từng xảy ra 
trong mầu nhiệm của Đức Kitô. Vậy như đã nói, các tôn 
giáo có thể là một phương thế giúp cho tín đồ của mình đạt 
sự cứu độ, nhưng không thể so sánh với chức năng mà 
Hội Thánh thực hiện phục vụ sự cứu độ Kitô hữu và người 
ngoài Kitô hữu. 


62 


87- Quả quyết rằng các tôn giáo có thể có những yếu tố 
cứu độ, nội dung đó không đồng nghĩa với phán đoán về 
sự hiện diện của các yêu tố cứu độ trong mỗi một tôn giáo 
cụ thể. Vả lại, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân 
theo nghĩa tối hậu chỉ có thể thực thi được nhờ vào Đức 
Giêsu mà thôi, Ngài là vị trung gian duy nhất; Ngài là con 
đường độc đạo để đến với chính Thiên Chúa. Các tôn giáo 
có thể chất chứa chân lý cứu độ khi dẫn đưa con người 
đến tình yêu chân thật. Nếu thực sự việc đó cũng có thể 
xảy ra nơi những người không sống một tôn giáo nào, thì 
dường như tình yêu chân thật hướng về Thiên Chúa phải 
đưa đến sự tôn thờ và thực thi tôn giáo trong sự hiệp 
thông với những người khác. 


lII.2- Câu hỏi về Mạc khải 


88- Tính cách đặc loại và quyết định của Mạc khải Thiên 
Chúa nơi Đức Giêsu Kitô đặt nền tảng trên sự kiện là 
Thiên Chúa Ba Ngôi tự tỏ mình trong Ngài mà thôi. Từ nội 
dung đó, người ta chỉ có thể nói về Mạc khải Thiên Chúa 
một cách chính xác, khi có sự kiện chính Thiên Chúa tự tỏ 
mình ra. Như thế Đức Kitô vừa là trung gian, vừa là sự 
viên mãn của mạc khải (DV 2). Đừng lẫn lộn ý niệm thần 
học về mạc khải với ý niệm hiện tượng luận về tôn giáo 
(các tôn giáo mạc khải, là những tôn giáo cho rằng mình 
được xây dựng trên một mạc khải thần thánh). Chỉ trong 
Đức Kitô và trong Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hoàn 
toàn tự mạc khải cho con người; vì thế chỉ khi sự tự- 
truyền-thông này tự-khai-mở cho biết, thì bấy giờ mạc khải 
Thiên Chúa mới thực sự xảy đến theo nghĩa trọn đầy. Sự 
tự hiến mà Thiên Chúa thực hiện và mạc khải của Ngài là 
hai khía cạnh không thể tách ra ngoài biến cố Đức Giêsu. 


63 


89- Trước khi Đức Kitô đến, Thiên Chúa đã tự mạc khải 
Ngài một cách đặc biệt cho dân Israel như là Thiên Chúa 
Duy nhất, Hằng sống và Chân thật. Với tư cách là chứng 
tá cho mạc khải nầy, các sách Cựu ước là Lời Thiên Chúa 
và có một giá trị vĩnh cửu (xem DV. 14). Chỉ trong Tân ước 
mà các sách của Cựu Ước tiếp nhận và thể hiện ý nghĩa 
trọn vẹn của chúng (xem DV 16). Nhưng Do thái giáo dừng 
lại nơi mạc khải chân thật của Thiên Chúa nơi Cựu ước. 
Một số yếu tố của mạc khải Kinh thánh đã được Hồi giáo 
thu nhặt; nhưng lại được giải thích trong một bối cảnh 
khác. 


90- Thiên Chúa đã tự mạc khải, và còn tiếp tục tự tỏ mình 
ra cho con người biết bằng nhiều phương cách: bằng 
những công việc của công trình tạo dựng (xem Kn 13, 5; 
Rm 1, 19-20), bởi những phán đoán của lương tâm (xem 
Rm 2, 14-15). v.v... Thiên Chúa có thể soi sáng con người 
trên những nẻo đường khác nhau. Sự kiên trung của Thiên 
Chúa có thể làm phát sinh một loại nhận thức bẩm sinh. 
Các truyền thống tôn giáo đã cho thấy có “nhiều nhân vật 
thành khẩn, được Thánh Thần Thiên Chúa hứng khởi” (Tài 
liệu Đối thoại và Rao truyền, 30). Một cách nào đó, con 
người không ngừng nhận ra tác động của Thánh thần. Nếu 
theo giáo huấn của Hội Thánh, các tôn giáo có được 
những “hạt giống của Lời Thiên Chúa” và những ` tia sáng 
chân lý”, thì ta không thể loại bỏ những yếu tố của một sự 
hiểu biết chân thật về Thiên Chúa nơi các tôn giáo dẫu 
chúng còn bát toàn (xem RM 55). Chiều kích tri thức học 
không thể nào hoàn toàn vắng bóng nơi mà chúng ta nhận 
ra những yếu tố của ân sủng và cứu độ. 


91- Mặc dù Thiên Chúa đã soi sáng con người bằng nhiều 


cách, nhưng chúng ta không bao giờ có được sự bảo đảm 
trong việc tiêp nhận và giải thích đúng vê những ánh sáng 


64 


nầy nơi những người tiếp nhận. Chỉ trong Đức Giêsu 
chúng ta mới có được sự bảo đảm của môt sự tiếp nhận 
đầy đủ ý muốn của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần đã phù 
trợ một cách đặc biệt các Tông đồ trong việc làm chứng về 
Đức Giêsu và trong sự truyền bá sứ điệp của Ngài. Do lời 
giảng dạy của các tông đồ mà Tân Ước đã xuất hiện, và 
cũng nhờ vào sự giảng dạy ấy mà Hội Thánh đã đón nhận 
Cựu Ước. Sự linh ứng của Thiên Chúa mà Hội Thánh nhìn 
nhận nơi các bản văn Cựu Ước và Tân ước bảo đảm rằng 
mọi sự đã được ghi lại trong các bản văn này điều do ý 
muốn Thiên Chúa. 


92- Các tôn giáo không phải tất cả đều có những sách 
thánh. Mặc dù người ta không thể loại bỏ một sự soi sáng 
của Thiên Chúa trong việc chép các bản sách này (đối với 
những tôn giáo có sách thánh = theo từ ngữ ta dùng ở 
đây), nhưng thích đáng hơn nên thận trọng về phẩm chất 
của “thần hứng” nơi các sách kinh ấy (xem DV 11). Danh 
xưng “Lời Chúa” đã được truyền thống dành riêng để chỉ 
những bản văn của hai bộ Cựu ước và Tân ước. Sự phân 
biệt nầy rõ rệt, kể cả nơi các tác giả vào thủa ban đầu 
trong Giáo hội từng nhìn nhận những hạt giống Lời Chúa 
trong các bản văn triết lý và tôn giáo. Những sách kinh của 
các tôn giáo khác nhau, dù có thể là một chặng đường 
chuẩn bị cho Phúc âm, cũng không có thể cho là tương 
đương với Cựu ước, vì Cựu ước tạo nên sự chuẩn bị trực 
tiếp cho việc Đức Kitô đến trong thế gian. 


II.3- Chân lý là vấn đề nêu lên cho thần học các tôn 
giáo và lập trường đa nguyên 


93- Đối thoại liên tôn không phải chỉ là một ước muốn phát 


xuất từ Công đồng Vaticanô II và được Giáo hoàng đương 
kim duy trì. Đó cũng còn là một nhu câu trong hoàn cảnh 


65 


hiện nay của thế giới. Chúng ta biết rằng đối thoại này là 
một mối ưu tư chính của nền thần học đa nguyên về các 
tôn giáo trong suốt thời gian gần đây. Để có thể thực hiện 
được cuộc đối thoại này, các đại diện của các lập trường 
thần học đa nguyên nghĩ rằng phía Kitô hữu, cần loại bỏ 
mọi chủ trương ưu thế và độc tôn. Cần phải cho rằng mọi 
tôn giáo đều có giá trị ngang nhau. Họ nghĩ rằng nhìn nhận 
Đức Giêsu như là Đắng Cứu chuộc và Trung gian duy nhất 
cho con người là một chủ trương cho mình có ưu thế. 


94- Do đó, họ cho rằng bỏ đi chủ trương này được xem 
như thiết yếu để có thể đi đến đối thoại. Chắc chắn đây là 
điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải đương. đầu. Đối 
diện với những xác quyết nây, cân chứng minh rằng : việc 
thần học công giáo khẳng định tất cả những gì là chân thật 
và đáng quí trọng trong các tôn giáo khác nhau đều đến từ 
Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, không bao giờ có nghĩa 
là một sự khinh thị hoặc đánh giá thấp. Nhưng đây là 
phương thức hay nhất mà Kitô hữu diễn tả sự quí mến đối 
với các tôn giáo. 


95- Nếu chúng ta so sánh một số lập trường thần học 
được trình bày trong chương | với những quan điểm giáo 
huấn của Giáo hội hiện nay và nên tảng của các quan 
điểm nầy trong Kinh thánh và Truyền Thống được khai 
triển trong chương II, thì sẽ nhận ra rằng đôi bên đều có 
chung ý định nền tảng là chân nhận một cách kính trọng và 
biết on những chân lý và giá trị được tìm thấy trong các tôn 
giáo khác nhau. Đôi bên đều nỗ lực tìm cách đối thoại với 
các tôn giáo khác không tiền kiến hoặc có ước muốn tranh 
biện. 


96- Nhưng sự khác biệt nền tảng giữa hai hướng nhìn nầy 
năm ở lập trường của môi bên trước vân đê thân học vê 


66 


chân lý, và đồng thời trước đức tin Kitô giáo. Giáo huấn 
Hội Thánh về thần học các tôn giáo lập luận dựa vào trung 
tâm điểm của chân lý nơi đức tin kitô giáo. Một mặt nó lưu 
ý đến giáo huấn của Phaolô về sự hiểu biết tự nhiên về 
Thượng đế, và mặt khác nó cũng diễn tả sự tin tưởng vào 
hành động phổ quát của Chúa Thánh Thần. Giáo huấn Hội 
Thánh nhận thấy hai đường hướng đó đã ăn sâu vào 
truyền thống thần học. Nó trân trọng Chân-Thiện-Mỹ của 
các tôn giáo từ nền tảng chân lý sâu xa nhất nơi đức tin 
riêng của mình, nhưng không chung chung cho rằng lập 
trường về chân lý của các tôn giáo khác có cùng hiệu lực 
vững chắc của đức tin. Vì làm như thế có thể dẫn đến một 
thái độ dững dưng, nghĩa là không nghiêm túc trước lập 
trường về Chân lý, lập trường của mình cũng như lập 
trường của kẻ khác. 


97- Thần học các tôn giáo mà chúng ta tìm thấy trong các 
tài liệu chính thức lập luận dựa trên trung tâm điểm của 
đức tin. Còn đối với phương thức tiến hành các thần học 
đa nguyên, mặc dù có những ý kiến khác biệt nhau và 
những thay đổi thường xuyên diễn ra trong các thần học 
ây, có thể nói được là tất cả đều có một chiến lược “đại 
kết” về đối thoại, nghĩa là lưu tâm đến một sự hiệp nhất 
cần phải được tân tạo trong tương quan với các tôn giáo 
khác. Nhưng sự hiệp nhất áy chỉ có thể xây dựng được khi 
loại bỏ đi một số khía cạnh của chính lập trường của mình. 
Người ta muốn đạt đến sự hiệp nhất bằng cách loại bỏ giá 
trị nơi những điểm khác biệt được xem như là một sự đe 
dọa; ít ra chúng chỉ được coi như những điểm cá biệt hoặc 
những quan điểm hạn chế liên quan đến một nền văn hóa 
đặc loại, cân phải loại bỏ đi. 


67 


98- Sự thay đổi trong nhận thức đức tin riêng của mình nơi 
thân học đa nguyên tôn giáo có nhiêu khía cạnh. Chúng ta 
hãy ghi lại những khía cạnh quan trọng nhất: 


a) Về phương diện lịch sử, người ta đề nghị một sơ đồ với 
ba giai đoạn. Sơ đồ này dẫn đến tình trạng đa nguyên như 
một điểm chung kết: chủ trương độc chuyên, chủ trương 
bao gồm, chủ trương đa nguyên. Chủ trương này tiền kiến 
một cách sai ëm rằng chỉ có lập trường đa nguyên mới 
thật sự lưu ý đến các tôn giáo khác mình, nên sẽ đem lại 
hòa bình tôn giáo. 


b) Về phương diện tri thức luận, người ta giới hạn khả 
năng diễn tả chân lý của các xác quyết thần học (các xác 
quyết thần học này chỉ được quan niệm như là những 
phương thức diễn tả đặc loại tùy thuộc vào một nền văn 
hóa thôi), hoặc còn đi đến việc hủy bỏ luôn khả năng diễn 
đạt chân lý của các xác quyết thần học (các xác quyết thần 
học chỉ được xem như những xác quyết có tính cách thần 
thoại mà thôi). 


c) Về phương diện thần học, người ta cố tìm một cương 
lĩnh để tạo sự hiệp nhát; vì muốn có được sự nhìn nhận vị 
thế ngang nhau giữa các tôn giáo, nên phải dùng phương 
pháp phân-cục và giản lược (đi từ lập trường lấy Giáo hội 
làm tâm điểm đến lập trường láy Đức Kitô làm tâm điểm, 
rồi từ lập trường sau nây đến lập trường lấy Thượng đế 
làm tâm điểm, đồng thời người ta còn đề nghị một ý niệm 
siêu định về Thiên Chúa), cũng như phải biến đổi và cắt 
giảm các nội dung đặc loại của đức tin, đặc biệt trong Kitô 
học. 


99- Vào một thời đi mà ý tưởng đa nguyên về thị trường rất 
thịnh hành, thân học đó được tiêp nhận dễ dàng; nhưng 


68 


thái độ đó quên đặt mình vào tư thế của người đang đối 
thoại. Với quan điêm nây, khi đôi thoại có thê xảy ra ba 
trường hợp: 


a) Người đối thoại buộc phải nhìn nhận luận đề về “vị thế 
ngang nhau” trong nhiêu hoàn cảnh khác nhau của lịch sử. 


b) Người ấy phải chấp nhận luận cứ giới hạn hay từ bỏ khả 
năng chân lý của tât cả những xác quyêt thân học nơi 
chính tôn giáo mình; 


c- Hoặc người ấy cần thay đổi phương pháp thần học riêng 
của mình và nội dung của các xác quyết riêng của đức tin, 
đến mức các xác quyết áy không còn có giá trị nào nữa 
trong tương quan đối với các chuẩn tắc của tôn giáo riêng 
của mình. Như thế là cuộc đối thoại tôn giáo kỳ cùng đành 
chấm dứt. Thật thế, không còn gì nữa ngoài việc nhận ra 
rằng đa nguyên ấy là mơ hồ. Do đó, thần học đa nguyên, 
như một chiến lược để đối thoại giữa các tôn giáo, không 
những chẳng tự biện minh được trước chủ trương chân lý 
của chính tôn giáo riêng của mình, mà đồng thời lại làm 
tan biến luôn chủ trương chân lý của phía kia. 


100- Đối diện với việc đơn giản hóa lịch sử, lập trường tri 
thức luận hoặc thần học của tương quan giữa Kitô giáo và 
các tôn giáo khác trong thần học đa nguyên, cần khởi sự 
từ cái nhìn dị biệt vê các tôn giáo của Tuyên ngôn “Nostra 
Aetate” của Công đồng Vaticanô II. Trong bản tuyên ngôn 
này, các tôn giáo trên thế giới được diễn tả như có một 
nên tảng chung là nỗ lực để “bằng nhiều phương thức 
khác nhau đi sâu vào nổi khắc khoải của tâm hồn con 
người và đề nghị những con đường, nghĩa là những giáo 
lý, những luật sống và những lễ nghi thần thánh” (NA 2), 
nhưng không xóa đi những dị biệt cũng rất nền tảng: 


69 


những hình thức khác nhau của Phật giáo chỉ cho con 
người những con đường để từ đó nhận ra được ý nghĩa 
của chân tánh khi ý thức được sự vô thường tận căn của 
thế giới bất-tất; trong nguồn phong phú của các thần thoại 
Ấn Độ giáo, trong những yêu sách khổ hạnh và những 
chiêm niệm sâu xa của tôn giáo này, việc tìm kiếm đầy tin 
tưởng một chốn trú ån nơi Thiên Chúa. Với Hồi giáo, Giáo 
hội có nhiều điểm chung, vì Hội Thánh nhận ra rằng các tín 
đồ tôn giáo này “thờ phượng Thiên Chúa Độc nhất (...) 
Đắng tạo dựng nên trời đất” (NA 3). Chúng ta nhận ra rõ 
ràng những gì phân cách chúng ta, nhưng đồng thời cũng 
không thể xem nhẹ những yếu tố chung trong lịch sử và 
trong giáo lý. Kitô giáo liên hệ với Do Thái giáo vì cùng một 
nguồn gốc và một gia sản phong phú chung. Lịch sử của 
giao ước với lsrael, việc tuyên xưng một Thiên Chúa duy 
nhất mạc khải trong lịch sử ây, hy vọng vào Thiên Chúa 
đang đến và Nước Ngài sẽ đến, là những nội dung chung 
của người Do Thái và Kitô hữu (xem NA 4). Một nên thần 
học Kitô giáo về các tôn giáo phải có khả năng trình bày 
một cách thần học các yếu tố chung và những dị biệt giữa 
đức tin cá biệt của mình và các niêm tin của các nhóm tôn 
giáo khác nhau. Công đồng nhận định nhiệm vụ khó khăn 
nảy của mình: Một mặt, Công. đồng chiêm ngắm sự hiệp 
nhất của nhân loại, đặt trên nên tảng của một nguồn gôc 
chung (NA 1). Với lý do này, dựa trên thần học của công 
cuộc tạo dựng: “Giáo hội Công giáo không vất bỏ bất cứ 
cái gì là thật và thánh thiện trong các tôn giáo” (NA 2). 
Nhưng mặt khác, Giáo hội nhắn mạnh đến sự cần thiết về 
việc loan truyền chân lý, đó chính là Đức Kitô: “Hội Thánh 
loan truyền, và quyết tâm loan truyền không ngừng Đức 
Kitô là đường, sự thật và sự sống (Gioan 14, 16), trong 
Ngài mọi người sẽ tìm được sự sung mãn của sự sống tôn 
giáo và trong Ngài Thiên Chúa đã tự giải hòa lại với mọi 
sự” [Phần chú thích: xem 2 Co 5, 18-19] (TIđd). 


70 


101- Tất cả mọi cuộc đối thoại chỉ thực hiện được trong nỗ 
lực tìm chân lý của những người tham dự. Nhưng đối thoại 
giữa các tôn giáo còn có đặc tính là cấu trúc sâu xa của 
văn hóa gốc của mỗi người lại được sử dụng để tìm hiểu 
lập trường về chân lý của một nền văn hóa khác mình. 
Hän nhiên công cuộc đối thoại đó đòi hỏi nhiều cố gắng, và 
cần thiết phải có một sự bén nhạy đặc biệt về nền văn hóa 
khác. Suốt trong các thập niên vừa qua, người ta đã đặc 
biệt khai triển tính nhạy bén về bối cảnh văn hóa, từ phía 
các tôn giáo khác nhau cũng như Kitô giáo và các nền thần 
học. Ở đây chỉ cần nhắc lại “những nền thần học theo bối 
cảnh”, và ý nghĩa ngày: cảng gia tăng của chủ đề hội nhập 
văn hóa trong giáo huấn của Giáo hội và trong thần học. 
Ủy ban Thần học Quốc tế đã lên tiếng về các chủ đề này 
[2], cho nên ở đây chỉ cần đưa ra hai chỉ dẫn: 


1- Một nền thần học của các tôn giáo khác nhau, đặt trên 
quan điểm riêng của chính mình về chân lý, là căn bản cho 
tất cả mọi đối thoại tôn giáo nghiêm túc và là tiền đề cần 
thiết để hiểu tình trạng cá biệt của các lập trường và các 
phương tiện diễn tả có tính cách văn hóa của chúng. 


2- Những bối cảnh văn chương hoặc xã hội văn hóa v.v... 
là những phương tiện quan trọng; nếu ta chỉ sử dụng 
chúng mà thôi để hiểu các bản văn và các hoàn cảnh, thì 
chúng có thể cống hién một bình diện khả dĩ của chân lý, 
nhưng chúng không bao giờ được đồng hóa với chính 
chân lý. Vì thế, ta cần định vị ý nghĩa và những giới hạn 
của bối cảnh văn hóa. Đối thoại liên tôn thảo luận những 
“sự trùng hợp và đồng qui” với các tôn giáo khác, với tất cả 
sự thận trọng và tương kính. Đối với việc thảo luận các 
“mối dị biệt, cần lưu ý rằng việc nghiên cứu này không 
phải để vô hiệu hóa các điểm trùng hợp và những yêu tố 
đồng qui; ngoài ra đối thoại về sự khác biệt ấy còn phải 


7 


khởi xuất từ giáo lý riêng của mỗi người và nền đạo đức 
liên hệ; nói cách khác, phương thức đối thoại không thể VÔ 
hiệu hóa nội dung của đức tin riêng của mỗi người và nền 
đạo đức gắn liền với đức tin đó. 


102- Mối liên hệ hỗ tương của các nền văn hóa trong thế 
giới hiện nay nhân tăng việc giải thích và phổ biến liên tục 
các nền văn hóa đó bằng các phương tiện truyền thông; 
sự kiện nầy làm cho vấn đề chân lý của các tôn giáo trở 
thành trung tâm điểm của tâm thức con người ngày nay. 
Những suy tư ở đây chú ý đến một số tiền đề của hoàn 
cảnh nầy, nhưng không tranh cãi về các nội dung của các 
tôn giáo khác nhau. Việc thảo luận sâu xa hơn nên được 
thực hiện ở nhiều nơi khác nhau, nghĩa là trong những 
trung tâm nghiên cứu có được một sự tiếp xúc văn hóa 
trực tiếp với các tôn giáo. Đối diện với tình trạng thay đổi 
tâm thức của con người ngày nay và với hoàn cảnh của 
những người có lòng tin, hẳn nhiên việc tranh luận về quan 
điểm chân lý của các tôn giáo không thể là một khía cạnh 
bên lề hoặc chỉ là một phần nhỏ của thần học. Việc đáp 
ứng một cách cung kính với ước vọng này phải đóng một 
vai trò trung tâm trong việc làm hằng ngày của thần học, và 
phải đưa vào chương trình chính thức của bộ môn này. 
Song song với nỗ lực đó, ngày nay Kitô hữu phải tôn trọng 
sự khác biệt của các tôn giáo, tập thực hiện một hình thức 
hiệp thông có nền tảng là tình yêu Thiên Chúa đối với con 
người và trong sự kính trọng tự do của con người. Sự kính 
trọng khi đối diện với “tính khác biệt” của các tôn giáo khác 
đi liền với điều kiện hiện hữu của quan điểm chân lý nơi 
mỗi người. 

103- Cũng như tình yêu, việc tôn trọng - quí mến chân lý 


của kẻ khác, từ trong cơ câu của nó, luôn dựa trên sự 
thâm định chính mình. Nên tảng của mọi công việc truyền 


72 


thông, cũng như trong công cuộc đối thoại tôn giáo, là sự 
nhìn nhận yêu sách của chân lý. Nhưng đức tin Kitô giáo 
có cơ cấu riêng của mình về chân lý: các tôn giáo nói « 
đến » Đắng Thánh, « đến » Thiên Chúa, « về » Ngài, « 
thay cho » Ngài hoặc « nhân danh » Ngài. Chỉ trong Kitô 
giáo mới thấy chính Thiên Chúa nói với con người bằng 
Lời Ngài. Chỉ có cách nói nầy mới có thể giúp con người 
đạt đến chân tính của mình cũng như hiệp thông được với 
Thiên Chúa và với tất cả những người khác. Thiên Chúa 
Ba ngôi là trung tâm của đức tin này. Chỉ có đức tin Kitô 
giáo linh hoạt từ nơi Thiên Chúa đơn nhất và Ba ngôi. Và 
chính từ chiều sâu văn hóa nầy mà việc nhìn nhận phẩm 
giá con người trong xã hội đa biệt đã nảy sinh, tạo nên một 
nét riêng của thời đại mới. 


104- Lập trường đa nguyên gán cho sự trung gian cứu độ 
duy nhất nơi Đức Kitô là một chủ trương trịch thượng; do 
đó nó đòi hỏi phải thay thế quan điểm thần học lấy Đức 
Kitô làm trung tâm bằng quan điểm lấy Thiên Chúa là trung 
tâm; lập trường đa nguyên cho rằng quan điểm lấy Đức 
Kitô làm trung tâm là nguyên nhân của cung cách trịch 
thượng, còn quan điểm sau được đánh giá là dễ chấp 
nhận hơn. Đối diện với lập trường này, ta phải xác quyết 
rằng chân lý đức tin không phải là việc chúng ta có thể tùy 
tiện. Đối với một chiến lược đối thoại đòi hỏi phải có một 
sự cắt giảm tín lý Kitô học để loại trừ nơi Kitô giáo chủ 
trương trịch thượng, theo ý chúng tôi tốt hơn chúng ta nên 
đào sâu đức tin trong khuôn khổ Kitô học để có một 
phương thức truyền bá Tin Mừng ăn khớp với nội dung 
đức tin của mình. Mọi hình thức rao giảng Phúc âm không 
tương ứng với sứ điệp, cuộc sống, sự chết và sự sống lại 
của Đức Giêsu Kitô, đều làm sai lạc sứ điệp này, và kỳ 
cùng là xuyên tạc chính Đức Giêsu Kitô. Chân lý như là 
chân lý luôn luôn “có tính cách tối thượng”; nhưng chân lý 


73 


của Đức Giêsu Kitô, một cách hết sức rõ rệt nơi yêu sách 
của chính chân lý này, là luôn luôn phục vụ con người; đó 
là chân lý của Đắng hiến mạng sống mình cho con người 
để dẫn đưa con người đi vào trong tình yêu Thiên Chúa 
một cách vĩnh viễn. Mọi phương pháp rao truyền có chủ 
tâm cố tìm cách áp buộc người nghe, hoặc ảnh hưởng họ 
bằng những phương thế của một loại lý luận có tính cách 
phương tiện hoặc chiến lược, đều đi ngược lại với Đức 
Kitô — là Lời và Tin Mừng của Chúa Cha - và đi ngược lại 
với phẩm giá con người mà chính Ngài tuyên dương. 


III.4- Đối thoại liên tôn và mầu nhiệm cứu độ 


105- Từ sau Công đồng Vaticanô II, Giáo hội Công giáo đã 
quyết tâm dán thân cho công cuộc đối thoại liên tôn [3] và 
chính vì công cuộc đối thoại ấy mà tài liệu nầy đã được 
khai triển, dù đối thoại không phải là một đề tài căn bản 
của bản văn. Thực trạng của vấn đề Kitô giáo và sự liên hệ 
của nó với các tôn giáo khác, các tiền đề thần học và 
những hệ luận rút ra từ đấy, tất cả đều có liên quan đến 
giá trị cứu độ các tôn giáo và Mạc khải Thiên Chúa. Những 
suy tư nầy nhằm soi sáng cho Kitô hữu trong các cuộc đối 
thoại với những tín đồ các tôn giáo khác. 


106- Các công cuộc đối thoại hoặc là một sự kiện thuộc 
những người chuyên môn, hoặc xảy ra trong đời hằng 
ngày qua những lời nói hay các cách cư xử, thì không 
những chúng có quan hệ với những con người đối thoại, 
mà trước hết chúng cũng còn quan hệ với Thiên Chúa mà 
con người tuyên xưng. Cuộc đối thoại liên tôn như thế gồm 
ba tác nhân. Vì thế, ở đây Kitô hữu phải lưu ý đến hai câu 
hỏi nền tảng mà ý nghĩa cuộc đối thoại lệ thuộc vào: Ý 
nghĩa về Thiên Chúa và ý nghĩa về con người. 


74 


A- Ý nghĩa về Thiên Chúa 


107- Trong cuộc đối thoại liên tôn, mỗi bên thật sự phát 
biểu theo một nghĩa nào đó về Thiên Chúa và ngầm đặt 
câu hỏi cho người đối diện: Thiên Chúa của ông bà như 
thế nào? Kitô hữu không thể lắng nghe và hiểu người ấy 
mà không tự đặt cho chính mình câu hỏi này. Thật ra, thần 
học Kitô giáo còn vượt lên một lối nói nào bát kỳ về Thiên 
Chúa: Chúng ta cố gắng nói về Thiên Chúa bằng chính 
ngôn ngữ con người như Lời Thiên Chúa nhập thể đã dạy 
cho biết (xem Gioan 1, 18; 17, 3). Do đó có một vài điểm 
cần thiết phải cân nhắc trong cuộc đối thoại: 


108- a) Nếu nói đến thần thánh như là giá trị siêu việt và 
tuyệt đôi, thì đây CO phải là một Thực tại không ngôi vị hay 
đây là một Hữu thê ngôi vị? 


b) Tính siêu việt của Thượng đề có phải là được hiểu như 
một huyền thoại ngoài thời gian hay là Đắng siêu việt đó 
tương hợp với hành động của mình trong lịch sử liên quan 
đến con người? 


c) Thiên Chúa được hiểu biết chỉ bằng lý trí, hoặc Ngài 
cũng được biệt bằng đức tin bởi vì Thiên Chúa tự mạc khải 
cho con người? 


d) Bởi vì “tôn giáo” là một lối tương giao nào đó giữa Thiên 
Chúa và con người. Tôn giáo đó diễn tả một Thiên Chúa 
“theo hình ảnh con người”, hay còn hàm ngụ rằng “con 
người là hình ảnh của Thiên Chúa” 2 


e) Nếu người ta chấp nhận rằng Thiên Chúa là Duy nhất, 


như yêu sách của lý trí, thì tuyên xưng Ngài là “Một” có 
nghĩa như thê nào? Một Thiên Chúa không ngôi vị có thê 


75 


được lý trí chấp nhận, nhưng theo sự tự mạc khải của 
Ngài trong Đức Kitô thì màu nhiệm Thiên Chúa Duy Nhất 
đó có thể được đức tin đón nhận như Một Thiên Chúa Ba 
ngôi đồng bản tính và không thể phân chia. Sự phân định 
đó hết sức quan trọng vì những hệ quả phát xuất từ nội 
dung này, ảnh hưởng đến nhân loại học và xã hội học gắn 
liền với mỗi tôn giáo. 


f) Các tôn giáo nhìn nhận nơi thần thánh những thuộc tính 
thiết yếu, như toàn năng, toàn trí, thiện hảo, công bình. 
Nhưng, đề hiểu được sự nhất quán của giáo lý nơi mỗi tôn 
giáo, và để hiểu thấu những ý nghĩa còn hồ đồ nơi một từ 
ngữ bên ngoài xem ra giống nhau, cần thiết phải nắm 
được trụ chính mà các danh xưng thần thánh nầy dựa vào. 
Một sự phân định như thé liên quan đặc biệt đến ngôn ngữ 
Thánh kinh mà trụ chính là Giao ước giữa Thiên Chúa và 
con người, giao ước được hoàn thành trong Đức Kitô. 


g) Một sự phân định khác cũng xem là cần thiết liên quan 
đến ngữ vựng có tính cách đặc loại thần học, một khi ngữ 
vựng này lệ thuộc vào nền văn hóa của mỗi bên đối thoại 
và của nền triết lý bên trong của nó. Nên ta phải lưu ý đến 
nét đặc loại văn hóa của đôi bên, ngay cả khi cả đôi bên 
đều thuộc về cùng một nền văn hóa nguyên thủy. 


h) Thế giới ngày nay dường như quan tâm nhiều đến nhân 
quyền, ít nhất về mặt lý thuyết. Một vài chủ trương bảo 
căn, ngay cả nơi Kitô hữu, láy những đặc quyền của Thiên 
Chúa để đối kháng với các quyền con người. Nhưng trong 
cuộc đối kháng đó, người ta nói đến Thiên Chúa nào đây, 
và kỳ cùng, là nói đến con người nào đây? 


B- Ý nghĩa con người 


76 


109- Một nền nhân loại học tiềm tàng cũng đã được đưa 
vào trong công cuộc đối thoại liên tôn, sự kiện đó dựa trên 
hai lý do. Thực vậy, một mặt đối thoại đặt con người vào 
cuộc truyền thông trao đổi, mà mỗi bên là chủ thể của lời 
nói và cách xử trí của mình. Mặt khác, khi các tín đồ các 
tôn giáo khác nhau đối thoại, thì có một biến cố xảy ra sâu 
kín hơn cả sự truyền thông bằng lời nói: đó là sự gặp gỡ 
giữa những con người, mà mỗi người lần bước về mang 
theo gánh nặng của thân phận con người mình. 


110- Trong cuộc đối thoại liên tôn, đôi bên có chung một 
quan niệm về nhân vị con người hay không? Câu hỏi đặt 
ra không phải lý thuyết, nhưng nó chất vấn tâm hồn mỗi 
người đang đối thoại. Người Kitô hữu đối thoại hẳn biết 
rằng con người là “hình ảnh của Thiên Chúa”, nên tự tâm 
hồn vang dội lời mời gọi liên H của Thiên Chúa, con người 
đó thiết yếu là tương quan và có thể mở ra với “ai khác”. 
Nhưng tất cả các thành phần đối thoại có ý thức về mầu 
nhiệm con người và mầu nhiệm Thiên Chúa “Đắng Tối 
cao” [4] hay không? Như thế Kitô hữu bấy giờ quay lại tự 
chất vấn chính mình: Khi mình đối thoại, khởi từ đâu để 
nói? Từ mặt tiền sân khấu của vị thế xã hội và tôn giáo của 
chính mình? Từ trên cao của “Siêu ngã” của mình hoặc 
của hình ảnh lý tưởng nơi mình? Vì phải làm chứng cho 
Chúa và Đắng Cứu độ của mình, thì thử hỏi Chúa đó đang 
cư ngụ ở “căn nhà nào” trong tâm hồn mình? Trong đối 
thoại liên tôn, gồm có mối tương quan giữa con người với 
nhau và mối tương quan của mỗi người với Thượng đế 
Hằng Sống và Chân Thật. 


111- Vì thế, cầu nguyện trong đối thoại liên tôn có tầm 
quan trọng đặc biệt. “Con người tìm kiếm Thiên Chúa (...). 
Tát cả các tôn giáo chứng thực về nỗi thao thức tìm kiếm 
này” [5] . Cầu nguyện là tương quan sinh động và thành 


71 


khẩn của con người với Thiên Chúa. Đó đúng là hành vi đo 
đức tôn giáo được thể hiện trong tất cả các tôn giáo. Kitô 
hữu biết rằng “Thiên Chúa không ngừng kêu gọi môi người 
tìm đến gặp gỡ Ngài một cách nhiệm mầu trong lời cầu 
nguyện” [6] . Nếu người ta không thể biết đến Thiên Chúa 
một khi Ngài không tự động mạc khải Ngài, thì cầu nguyện 
luôn vẫn là cần thiết vì cầu nguyện đưa con người đến một 
tâm thức sẵn sàng để đón nhận ơn Mạc khải. Cho nên, 
trong nỗ lực chung tìm kiếm chân lý như là lý do thúc đây 
đối thoại liên tôn, “có một cọng lực nào đó giữa câu 
nguyện và đối thoại (...). Cầu nguyện là điều kiện của đối 
thoại và trở thành hoa trái của đối thoại này” [7] . Một khi 
Kitô hữu tiến hành đối thoại với một tâm thức của kẻ cầu 
nguyện, thì họ nương theo sự thúc đây của Chúa Thánh 
Thần đang hoạt động trong tâm hồn của những người 
đang đối thoại. Báy giờ đối thoại tiến xa hơn tình trạng một 
cuộc trao đổi: đây là một cuộc gặp gỡ. 


112- Sâu xa hơn nữa, ở mức độ “không nói thành lời” đối 
thoại liên tôn đúng là một cuộc gặp gỡ giữa những con 
người đã được dựng nên “theo hình ảnh của Thiên Chúa”; 
nhưng trong con người đó, “hình ảnh” nầy có phần mờ tối 
đi do tội lỗi và sự chết. Nói cách khác, Kitô hữu hay không 
phải là Kitô hữu, thì mọi người đều mong chờ được cứu 
độ. Vì thế, mỗi tôn giáo được nhận ra như một con đường 
tìm kiếm sự cứu độ và đề nghị những con đường để đạt 
đến mục tiêu nầy. Cuộc gặp gỡ trong thân phận chung của 
con người đặt các người đối thoại đôi bên trên một bình 
diện bình đẳng, bình đẳng hơn cả mong ước được biểu lộ 
trong những lời nói về tôn giáo của họ. Lời nói vốn là một 
phản ảnh của cuộc sống và đã được gạn lọc qua tâm thức 
tôn giáo. Trái lại, những vấn đề triển nở nhân cách con 
người, kinh nghiệm về cộng đồng xã hội đàn ông và đàn 
bà, gia đình, giáo dục v.v...và tất cả những câu hỏi xoay 


78 


quanh công việc làm ăn sinh sống, những sự kiện đó 
không phải là những đề tài làm lạc hướng công cuộc đối 
thoại tôn giáo, nhưng tạo nên môi trường thuận lợi cho đối 
thoại nầy. Bây giờ, người ta nhận ra răng trong cuộc gặp 
gỡ này, nơi ở của Thiên Chúa đó là con người. 


113- Thé nhưng, câu tra vấn trường kỳ bám riết toàn bộ 
cuộc sống con người là vấn đề về sự chết. Khổ đau, tội lỗi, 
thất bại, chán chường, tình trạng bất khả tương giao, các 
mối tranh chấp, những bắt công..., ở bất cứ đâu, và vào 
bất cứ lúc nào, sự chết lại vẫn xuất hiện như một mạng 
lưới bí hiểm của thân phận con người. Hãn nhiên, con 
người bát lực trong việc khử trừ sự chết, nên làm đủ mọi 
cách để đừng nghĩ đến nữa. Nhưng chính trong sự chết, 
lời kêu gọi của Đắng “Hằng sống” vang dội lên một cách 
mãnh liệt nhất: nó là dấu hiệu trường tồn của biệt tính nơi 
Thiên Chúa, vì chỉ có Đắng từ hư không gọi con người đến 
sự hiện hữu mới có thể ban sự sống cho những kẻ chết. 
Không ai có thể thấy Thiên Chúa mà không qua sự chết, 
nơi chốn gai góc nóng bỏng đó Siêu Việt đến với hố thẳm 
của thân phận con người. 


Câu hỏi trọng đại duy nhất — bởi vì có tính cách hiện sinh 
và không tránh né được và không có nó thì những giáo 
thuyết tôn giáo cũng chỉ là “mánh lới nhằm tránh né vấn 
đề” — câu hỏi đó là: Đắng Hằng Sống có trách nhiệm hay 
không về cái chết con người? Những lối giải thích lý thuyết 
không thiếu, nhưng không thể trán an nỗi những uẫn khúc 
tồn tại: làm sao Thiên Chúa có thể mãi ẩn dấu và thinh 
lặng trước kẻ vô tội đang bị tổn thương và người công 
chính đang bị áp bức? Đó là tiếng kêu của Gióp và của 
toàn nhân loại. Câu trả lời thật gai góc khôn tả: trên Thập 
giá, Ngôi Lời bị treo lên; thinh lặng Ngài níu vào Chúa Cha, 
trả lại hơi thở của Ngài cho Cha. Ðáy lại là nơi gặp gỡ của 


79 


mọi con người: con người ở trong cái chết của Ngài và 
Thiên Chúa đến gặp con người nơi đó. Chỉ có Thiên Chúa 
Tình yêu là Đắng chiến thắng sự chết và chính do đức tin 
vào Ngài mà con người được giải thoát khỏi tình trạng nô 
lệ của sự chết. Bụi cây rực lửa của Thánh giá nay lại là nơi 
ån kín của sự gặp gỡ. Nơi đó Kitô hữu “Chiêm ngắm Đắng 
đã bị đâm thủng xuyên ngực” (Gioan 19, 37; Za 12,10). 
Chứng tá của kinh nghiệm mới nơi Kitô hữu sẽ là chứng tá 
về Đức Kitô được sống lại, chiến thắng cái chết bằng sự 
chết. Báy giờ đối thoại liên tôn mặc lấy ý nghĩa trong sự 
thực hiện Chương trình cứu độ: nó còn tác động hơn cả 
việc lặp lại sứ điệp của các tiên tri và sứ mạng của vị Tiền 
Hô, nó dựa trên biến cố của ơn cứu độ đã được Đức Kitô 
hoàn thành và hướng về sự Xuất hiện lần thứ hai của 
Chúa. Trong Giáo hội đối thoại liên tôn ở vào vị thế hướng 
về thời hoàn mãn. 


[1] Đối thoại và Rao truyền, 29: “Chính trong việc thực thi một cách 
thành khẩn những gì là tốt nơi các truyền thống tôn giáo của họ và 
trong việc tuân giữ những chỉ dạy của lương tâm, mà các tín đồ các 
tôn giáo khác đáp trả một cách tích cực lời kêu gọi của Thiên Chúa và 
nhận được sự cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô, mặc dù họ chưa nhận biết 
Ngài và tuyên xưng Ngài là Đắng cứu độ cho họ”. 

[2] Các chủ đề chọn lọc v è giáo hội học (1984) đặc biệt chương 4; 
xem Ủy ban quốc tế về thần học , Bản văn và tài liệu 1969-1985, 
Paris,Ed. du Cerf, 1988, tr 336 tt ; và đặc biệt Fides et inculturatio 
(1988); La Documentation catholique, số 86 (1989) tr.281-289. 

[3] Trong các tài liệu của Đức Gioan Phaolô Il, xem RM 55-77; TMA 
52-52; cũng xem tài liệu của Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn 
và Thánh Bộ Truyên bá Phúc âm cho các dân tộc “Đối thoại và Rao 
truyền” đã được trích nhiều lần. 

[4] Grêgôriô thành Naziance — Hymnes sách I, phần I, 29 (PG 37, 507) 
[5] Giáo lý của Giáo hội Công giáo, 2566. 

[6] TIđd 2567. 

[7] Đức Gioan Phaolô Il, Ut unum sint. 33. 


S0 


Kitô giáo và các tôn giáo: Chương 4 — Kết Luận 
Đối thoại và sứ mạng của Hội Thánh 


114- Vào thời cuối của đệ II thiên niên này, Hội Thánh 
được mời gọi làm chứng về Đức Kitô đã chịu đóng đinh và 
đã sống lại, “cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8), trong 
những vùng đất rộng lớn về mặt văn hóa và tôn giáo của 
thế giới. Đối thoại liên tôn gắn liền với bản tính của ơn gọi 
Kitô giáo, nó ở trong sức năng động Truyền thống linh hoạt 
nơi mâu nhiệm cứu độ mà Giáo hội là nhiệm tích phổ quát, 
nó là một tác động của Truyền Thống này. 


115- Là đối thoại của Hội Thánh, đối thoại có căn nguồn, 
mẫu mực và cứu cánh trong Chúa Ba Ngôi Cực thánh. Đối 
thoại biểu lộ và làm hiện thực sứ mạng của Ngôi Lời vĩnh 
cửu và của Chúa Thánh Thần trong công việc thực hiện 
Chương trình cứu độ. Chính nhờ vào Lời Ngài mà Chúa 
Cha mời gọi mọi người từ hư không vào hiện hữu, và 
chính Hơi thở Ngài ban cho mà con người có sự sống. 
Chính nhờ Con Ngài, mang lấy xác phàm loài người chúng 
ta và được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần Ngài, mà Ngài 
nói với loài người như những người bạn, “nói chuyện với 
họ nơi dương thế” và mạc khải cho họ “con đường toàn 
vẹn của sự hiểu biết (xem Ba 3, 36-38). Chính Chúa 
Thánh Thần linh hoạt của Ngài thiết lập Hội Thánh là Thân 
Thể Đức Kitô của Ngài; Hội thánh nầy được gửi đến cho 
muôn dân để loan truyền Tin mừng Phục sinh. 


116- Ngôi Lời có thể cho chúng ta biết Chúa Cha, vì Ngài 
đã học biết tật cả từ Cha và đã chấp nhận học biệt mọi sự 
từ con người. Vì thê Ngài phải ở trong Hội Thánh cùng với 


81 


những người nam nữ muốn gặp gỡ anh chị em mình trong 
các tôn giáo khác và đối thoại với họ. Không phải Kitô hữu 
được sai đi nhưng là Giáo hội, không phải những ý kiến 
của riêng họ, nhưng là chính Chúa Kitô, mà họ phải chia 
sẽ, không phải lối biện minh khôn ngoan của mình đánh 
động tâm hồn kẻ khác, nhưng là Chúa Thánh Thần Đắng 
Bênh đỡ. Muốn trung thành với “ý nghĩa của Hội Thánh”, 
đối thoại liên tôn đòi hỏi sự khiêm nhường của Đức Kitô và 
sự trong sáng của Chúa Thánh Thần. 


117- Phương pháp truyền đạt Chúa muốn trong đối thoại 
không những bằng lời nói, nhưng bằng cả hành động: lời 
nói diễn đạt “sự mới lạ Kitô giáo”, sự mới lạ của Tình yêu 
Chúa Cha, và hành động d theo làm chứng. Bằng cách 
đó, Hội Thánh thực sự được nhận ra như là nhiệm tích ơn 
cứu độ. Trong ý nghĩa ấy, theo ý muốn Chúa Cha, đối 
thoại liên tôn là sự “chuẩn bị cho Phúc âm”. 


Thật vậy, việc làm chứng qua lại gắn liền với việc đối thoại 
giữa những con người khác tôn giáo. Ở đây, việc làm 
chứng của Kitô giáo chưa phải là sự loan báo Tin mừng 
nhưng đã là một phần trong toàn bộ sứ mệnh Giáo hội, 
như là ánh sáng tình yêu Chúa Thánh Thần đỗ xuống trên 
Hội Thánh. Bát cứ ai, bằng những phương thức đối thoại 
liên tôn khác nhau, cùng làm chứng về tình yêu Đức Kitô, 
thì thực hiện ước mong khẩn thiết của vị Tông đồ khi Ngài 
nói đến việc chuẩn bị cho Phúc âm: “làm tư tế Đức Giêsu 
Kitô, thấy cả (“ hiérurge”) Phúc âm Thiên Chúa, để các dân 
tộc trở nên một lễ tế được ưa chuộng, được thánh hóa 
trong Chúa Thánh Thần” (RM 15, 16). 


82 


Danh sách các chữ viết tắt 


AG Ad gentes 

CCL Corpus christianorum. Series latina 

CGS Corpus christianorum. series graeca (Tournai) 
CSEL Corpus sciptorum ecclesiasticorum latinorum 

DS Heinrich Denzinger, Symboles et défintions de la foi 
catholique, Ed. du Cerf, 1966 

DV Dei Verbum 

GCS Die griechischen christlichen Schrifteller der ersten 
drei Jahrhunderte (Berlin) 

GS Gaudium et Spes 

LG Lumen Gentium 

NA Nostra Aetate 

OT Optatam Totius 

PG Patrologie grecque 

RM Redemptoris Missio 

SC Sources chrétiennes 

TMA Tertio Millennio Adveniente 

UR Unitatis Redintegratio 

VS Veritatis Spendor 


Bản dịch từ bản pháp văn « le christianisme et les 
religions » do Centurion — Les Editions du Cerf, Paris, 
năm 1997. Xuất bản với giây phép của Đức TGM Joseph 


Doré và « Les Editions du Cerf » 


Người dịch : Nguyễn Đăng Trúc 

Đọc lại : Linh mục Đamianô Trân Minh Công O.Cist 
Linh mục Vicentê Lê Phú Hải O.M.I 

Kỷ thuật : Lê văn Yên, Phan Đức Thông, Đỗ Văn Bùi 


83 


